Minh đường 

Rất ít tài liệu nói về Minh đường, chỉ thấy tướng tay học 
phương Tây nói về “hình tam giác lớn” và “hình tứ giác lớn” ở 
bình nguyên hòa tinh. 

Hình tứ giác lớn: Độ rộng hẹp của hình tứ giác lớn ở 
bình nguyên hỏa tinh có thế cho thấy trình độ học thức và 
khí độ của một người. Nếu hình tứ giác lổn quá rộng thì đường 
trí não sẽ áp sát dường sinh mệnh, thậm chí xuất phát cùng 
nguồn với đường sinh mệnh, cho thấy người đó tuy có học 
thức, tính cách hòa nhã dễ gần, bao dung, nhưng thiếu chủ 
kiên và nhẫn nại. Nếu đường trí não cong xuống, cho thấy 
người đó thiếu khả năng phân biệt, không tập trung, dễ bị 
người khác ảnh hưởng. Nếu hình tứ giác lớn rất hẹp, thì đường 
tình cảm và đường trí não sẽ áp sát nhau, nếu đường trí não 
cao hơn vị trí cần có và áp sát dường tình cảm cho thấy người 
đó thông minh, tự phụ, tư tưởng quá khích, phần lớn thiếu tín 
ngưỡng tôn giáo, thậm chí là người vô thần. Nếu đường tình 
cảm thấp hơn vị trí cần có và áp át dường trí não cho thấy 
người đó xử sự theo cảm tính. Nhưng lại rất cuồng nhiệt với 
tín ngưũng tôn giáo, tính khí hẹp hòi (hình 137, 138, 139). 





Giá thập tự thần bí: Trong hình tứ giác lớn ở lòng bàn 
tay xuất hiện đường chi chữ thập sâu rõ, cho thấy người đó có 
trực giác cao, hơn hẳn học thức, vì khả năng bẩm sinh này 
không thể gọi tên và lại xuất hiện trên tay tín đồ thành kính, 
nên được gọi là giá thập tự thần bí để tiện phân biệt với các 
đường chỉ chữ thập khác. 

(1) Giá thập tự thần bí xuãt hiện dưới gố mộc tinh cho 
thấy người đó nghiên cứu huyền học vì tín ngưỡng tòn giáo, 
chứ khòng phải chỉ là để tiêu khiển (hình 140). 

(2) Giá thập tự thần bí xuất hiện ở lòng bàn tay nhất là 
phía dưới ngay gò thổ tinh, hoặc cắt ngang đường sự nghiệp, 
cho thấy người đó nghiên cứu huyền học là để trau giồi bản 
thân. Nhưng phần lớn người nghiên cứu là vì nhu cầu công 
việc, sau khi hoàn thành nghiên cứu họ sẽ viết thành sách 
những điều tâm đắc (hình 141). 

(3) Giá thập tự thần bí xuất hiện ở gần gò hỏa tinh thứ hai 
hoặc thái âm, cho thấy người đó nghiên cứu huyền học dựa 
trên kiến giải học thuật về tín nguững tồn giáo, và tìm ra 
diều tâm đắc ưiột cách bất ngờ giúp họ dạt được thành công 
trong xã hội và có khả năng chi phôi được những người xung 
quanh (hình 142) 







Hình tam giác lớn: Hình tam giác 
lớn ở bình nguyên hỏa tinh do đường trí 
nào, đường sinh mệnh và dường sức khỏe 
ghép lại tạo thành, độ lớn nhỏ của phạm 
vi hình tam giác cho thấy sức khỏe, mục 
đích sống và sinh hoạt của người đó. Điều 
kiện trước tiên khi quan sát hình tam giác 
lớn là đường sức khỏe. Thứ đến là độ 
phẳng thẳng của đường trí não, cuối cùng 
là mức độ lớn nhỏ của góc giữa đường 
sinh mệnh và đường trí não, cho nên 
đường trí não tách biệt với dường sinh mệnh hoặc không có 
đường sức khỏe thì tương dối khó quan sát (hình 143). 

Phạm vi hình tam giác lớn cũng phụ thuộc vào mức độ 
phẳng thẳng của đường trí não: đường trí não phăng thẳng 
thì người đó sống thực tế, tích cực, đường trí năo cong xuống 
thi tiêu cực, từ đó hình thành nén mức dộ lớn nhỏ của tam 
giác lớn, có thế cho thấy mục tiêu cuộc sống của một người, 
thậm chí gián tiếp phản ánh sự theo đuổi và sự thỏa mãn đối 
với dục vọng của người dó, cho nên phạm ví đường tam giác 
rất lớn cho thấy người đó tràn đầy tinh thần tiến thủ. 

Mức độ lớn nhỏ của góc giữa đường trí não và dường sinh 
mệnh do quan hệ giữa hai đường hình thành phụ thuộc vào 
độ nghiêng của đường trí não, thông thường đưòng trí não 
cong thì góc nhỏ, cho thấy người đó thần kính nhạy cảm, có 
nhiều lo lắng về môi trường và cuộc sống, cũng có khuynh 
hướng ảo tưởng tiêu cực như đâ nói (hình 144). 

Việc quan sát kiểu bàn tay bắt đầu tiến hành từ vẻ bề 
ngoài, còn quan sát hình tứ giác lớn và hình tam giác lớn là 
một khái niệm nội hàm, vui lòng xem hình đính kèm (hình 
145, 146). 



184ỵ^._ 




Đường tình cảm 

Đường tình cảm (còn gọi là đường tâm đạo) đứng ở vị trí 
cao nhất trong tam tài văn, được sách tướng cổ đại gọi là 
thiên vàn. Do dường chỉ này nằm ngay trên vị trí mà dộng 
tác cầm nắm thực hiện nhiều nhất, nên giàu tính biến hóa. 
Điều khác biệt là nó biểu thị sự nghiệp và sức khỏe của cha, 
đôi khi cũng cho thấy sức khỏe và sự nghiệp của người đó, 
nên rất khó khăn khi quan sát phàn tích. 

Tướng tay học cổ đại cho rằng thiên văn quản lý khí chât 
của con người nên chủ về sang hèn, nhân văn nắm giữ trí tuệ 
phân; biệt hiền ngu, quân thần nên chủ về giàu nghèo, địa vãn 
nắm giữ sức khỏe và ham muốn di truyền từ mẹ nên chủ về thọ 
yểu. Luận diểm của tướng tay học phương Tầy ngày nay cũng 
tương tự. Đại thể lấy đường tình cảm làm giới tuyến, phần trên 
đường tình cảm là phạm vi tâm lý tình cảm, nghệ thuật, bên 
trong đường sinh mệnh là phạm vi sinh lý, sức khỏe, tính dục 
và tình yêu, giữa chúng lại trở thành phạm vi lý trí điều tiết 
thân tâm. Do đó tiêu chuẩn xác định độ nống sâu to nhỏ của 
đường tình cảm không có ý nghĩa độc lập. mà phải so sánh với 
đường sinh mệnh, đường trí não mới quyết định được. 





- Đường tình cám không sâu bằng hai đường còn lại, đường 
sinh mệnh lại dài, dường trí não ngắn, cho thấy người đó thiên 
về lao động chân tay, thiếu lý trí. 

- Đường tình cảm sâu bằng đường trí não cho thấy người 
đó có tình cảm phong phú, thường xử sự theo cảm tính, khó 
từ chối người khác, có thế’ nói đây là tính cách của người phụ 
nữ điển hình. 

Độ rõ nét của đường tình cảm cho thấy phẩm chất đạo 
đức của một con người, mà khí chất cao thượng phần lớn 
được di truyền, giáo dục và ảnh hưởng từ cha mẹ, nèn quan 
sát đường tình cảm trước hết phải xem tổng thế’ đường đó, 
nếu đường tinh cảm tán loạn, mừ hoặc khiếm khuyết thì 
phần lớn cho thây hoàn cảnh gia đinh thời thơ ấu của người 
đó không hình thường, khả năng cảm nhận vđi môi trường 
và tình cảm bên ngoài kém. Nếu phôi hợp vđi dường trí não 
và khới đầu của đưòng sinh mệnh có thể dưa ra phán đoán 
chuẩn xác. 

1. Độ nông sâu, lớn nhỏ của đường tình cảm 

Mức dộ nông sâu, lớn nhỏ của đường chỉ tay có ý nghĩa 
khác nhau tùy vào vị trí của nó: 

- Đường tình cảm sâu: có tình cảm sâu sắc, dễ xử sự theo 
cảm tính. 

- Đường tình cảm nông: thiếu tình cảm, không biết bày tỏ 
tình cảm. 

- Đường tình cảm to rộng: tình cảm tràn trề, lạm dụng 
tình cầm. 

- Đường tình cầm nhỏ: có tình cảm tính tế, sâu sắc. 

Thông thường dường tình cảm không thể’ phàn tích đơn 
độc, nó chì là ghi lại sự biến dổi về tâm trạng của con người, 



nhất là đường chỉ trên đưòng tình cảm hoậc phân nhánh gần 
đó lại càng có ý nghĩa dó. 

Mạc dù đường tình cảm có thế cho thấy trạng thái tâm lý 
của người đó, nhưng do ý nghĩa của đường sinh mệnh dối với 
việc thích nghi với môi trường cũng như ý nghĩa của đường trí 
não đối với khả năng phân biệt sự vật nên cần tăng cường 
quan sát phân tích. Vì vậy nếu nói đường tình cảm là dường 
bố sung cho đường sinh mệnh và dường trí não hoặc là đường 
phụ thuộc của chúng cũng không có gì quá đáng. 

Ngoài ra, khi quan sát mức độ nông sâu, lớn nhỏ của đường 
tình cảm, phải phối hợp quan sát ngón cái và cung Càn để 
suy đoán tình hình sự nghiệp và sức khỏe của cha người đó, 
phối hợp vói sự tốt xấu của ngón giữa và dường trí não để 
xem sự quý tiện trong phẩm chất đạo dức, phôi hợp với dường 
hôn nhân để phán đoán đời sống hôn nhân ..., do đó ý nghĩa 
độc lập của đường tình cảm thấp hơn đưòng sinh mệnh và 

Đường tình cảm khởi đầu từ mép hàn 
tay: Đường tình cảm tiêu chuẩn khởi đầu 
từ giữa cung Khôn và cung Đoài cho thấy 
tình cảm người đó phát triển cân bàng, 
yêu thương vợ con, hiếu kính cha mẹ, 
chân thành với bạn bè, khoan dung vđi 
người ở, nhân viên (hình 147). 

Đưòng tình cảm khởi đầu từ trong cung 
Khôn tức khởi điểm tương dối cao cho 
thấy người đó sinh ra và lớn lên trong 
tình yêu thương của cha mẹ, đặc biệt là 
tình thương của mẹ, thường sinh ra ỷ lại hoặc có phức cảm 
Oedipus, nên lựa chọn bạn đời phải có khí chất hoặc hình 
ảnh của mẹ. Người dó có tình cảm phong phú, biết quan tâm 


đường trí não. 





hình 148 hĩnh 149 hình 150 


đến bạn dời, đặc biệt là coi trọng cuộc sống gia đình và niềm 
vui cuộc sống (hình 148). 

Đường tình cảm khởi đầu tư cung Đoài tức khởi điểm khá 
thấp, nêu đường tình cảm rô nét cho thây người đó có tình 
cảm phong phú; ngoài coi trọng cuộc sống gia đình, thường 
nghĩ cho người khác, biết thông cảm cho người khác, khảng 
khái hào sảng, biết ứng phó với các mối quan hệ xã hội, giao 
thiệp rất rộng (hình 149). 

Đường tinh cảm khởi dầu thấp, thậm chí từ phần trên gò 
thái âm (cung Càn) di lên, cho thấy người đó từ nhỏ thiếu sự 
châm sóc của cha mẹ, nhất là thiếu sự giáo dưỡng cua mẹ 
hoặc cha, nhưng họ cổ tình cảm mãnh liệt, rất nhiệt tình với 
bạn bè, nên có được thành công nhờ bạn bè giúp dỡ. Phần lớn 
những người đó có tình cảm chín chắn sớm. (hình 150). 

Đường tình cảm phần lớn khỏi đầu từ mép bàn tay phía 
dưới ngón út, rất ít thấy phăng cùn và không phân chạc, trên 
mép bàn tay cua đường tình cảm thấy các đưòng chỉ phán nhánh 
hình “<“ cho thấy người dó phải dược cha mẹ chàm sóc mới có 
thể trưởng thành (hình 151). 

Nếu dường chỉ nhỏ ỏ mép bàn tay phân chạc đi lên tương 





đối dài cho thấy người đó lúc còn nhỏ thường hay bệnh tật, 
được mẹ quan tâm chàm sóc nhiều hơn cha (hình 152). Nếu 
dường chỉ nhỏ ở mép bàn tay phân chạc di xuống tương đối 
dải cho thấy được cha quan tâm chăm sóc nhiều hơn mẹ (hình 
153). Nêu phần đầu đường tình cảm phang cùn không phân 
chạc cho thấy người dó khi còn trong nôi ít mắc bệnh, khỏe 
mạnh, lớn lên tình cảm rất chín chắn, (hình 154). 

Phần đầu đường tình cảm có dạng lông đi lên cho thấy 
người đó thông minh cơ trí bẩm sinh, có tài che giấu cảm xúc 
(hình 155). Phần dầu đường tình cảm có dạng lông di xuống 
cho thấy người đó có dược sự thỏng minh nhạy bén nhờ rèn 
luyện (hình 156). 



hình 151 hình 152 hình 153 



hình 154 hình 155 hình 156 





Phần đuôi đường tình cảm: Đường tình cảm tốt là đường 
có phần đầu kéo dài xéo cong lên, phần đuôi kết thúc ở khe 
giữa ngón trỏ và ngón giữa, cho thấy tình cảm, tâm trạng của 
người đó cân bàng, giàu lý trí. Mức độ cao thấp của phần đuôi 
lấy tâm điểm từ kẽ ngón tay đến dường trí não làm chuẩn, 
nếu điểm này cao thì đường tình cảm cao, nếu thấp thì dường 
tình cảm thấp (hình 157). 

Đường tình cảm tốt cho thấy ngưcri đó rất cao thượng, là 
người thành thật, có khí chất, có tinh thần trách nhiệm, nam 
giới ắt là trang quân tử chân thành yêu thương vợ, nữ giới ắt 
là vợ hiền mẹ tốt. 

Phần đuôi đường tình cảm nếu kết thúc ở dưới kõ ngón 
trỏ và ngón giữa cho thấy người dó có tình cảm phong phú, 
tâm trạng ổn định, có đạo đức, thành thật, chân thành với 
bạn bè (hình 158). 

Phần duôi đường tình cảm tương đối cao cho thấy người đó 
có cảm nhận rất tốt về tình bạn và tình yêu, yêu thì sâu sắc và 
chung thủy, điều kiện lựa chọn bạn đời chú trọng đến vẻ đẹp 
tàm hồn, nên thường có được hôn nhân mỹ mãn (hình 159). 

Phần đuôi đường tình cảm cao đi vào kẽ ngón tay cho thấy 
người đó có tình cảm phong phú và chín chắn, là người nhiệt 



hình 157 hình 158 hình 159 





thành, phần lòn mất tình cha từ nhỏ (từ nhỏ cha đã bỏ đi 
hoặc mất sớm), thời thanh niên được bạn bè giúp đờ, nhưng 
trung niên e vì trắc trở trong tình yêu hoặc bị bạn bò hên lụy 
nên phá tài. 

Phần đuôi đường tình cảm kết thúc ở gần mép bàn tay chỗ 
gò mộc tinh cho thấy ngưòi đó có tình cảm phong phú và 
nhiệt tình, xử sự theo cảm tính, hay đố kỵ, tình yêu tràn trề, 
thường phiền muộn vì tình yêu. Nếu đường tình cảm di xuống 
đến gò thái âm thì sẽ vì lòng đố kỵ oán hận mà hại người hại 
mình. 

Phần đuôi đường tình cảm kết thúc ở giửa gò mộc tinh cho 
thấy ngưcữ đó cao thượng, kiên cường, tự phụ, phóng khoáng, 
dám hy sinh vì tình yêu, nhưng chọn bạn đời thường có yêu 
cầu quá cao dẫn đến kết hôn muộn. Nếu là nừ sẽ vì thất tình 
mà di theo chủ nghĩa dộc thân. 

Phần duôi đường tình cảm kết thúc gốc ngón trỏ cho thấy 
tình cảm phong phú, chín chắn, đòi hỏi cao trong tình yêu; độc 
tài, hay đố kỵ, thích khống chế bạn đời, nhưng do tình cảm sấu 
sắc nên được nếm mật ngọt tình yêu, có trách nhiệm với gia 
đình (hình 160). 

Phần đuôi đường tình cảm kết thúc ố phạm vi phía dưới 
ngón giữa, khoảng giữa gò thổ tinh, đường chỉ phảng thẳng, 
cho thấy người đó có ham muốn vật chất mãnh liệt và bạc Lình, 
ích kỷ, tự lợi, chỉ tham lợi ích trước mắt, cực đoan, phần lớn 
tình cảm thường thay đổi (hình 161). 

Phần đuôi đường tình cảm kết thúc ở gốc ngón giữa, đường 
tình cảm hình thành độ cong đẹp, cho thấy ngưòi đó rất tự 
phụ, ích kỷ, ghen tuông. Nhưng tình cảm chân thành, yèu sâu 
sắc và có trách nhiệm. Là người không thích bị người khác 
ràng buộc nên tốt nhất là tự lập nghiệp (hình 162). 






hình 160 hình 161 hình 162 


Đường tình cảm càng ngắn thì lòng ghen tuông quan tâm 
đến người khác càng ít, phần lớn ít xem trọng tình nghĩa. 
Nếu phần đuối đường tình cảm kết thúc ở phạm vi phía dưới 
ngón áp út cho thấy người dó sợ rơi vào lưới tình, là người ít 
hòa đồng, ghét sinh hoạt tập thể, trốn tránh hiện thực. Nếu 
đi lên đến gốc ngón áp út thì tình cảm khép kín và đa nghi 
(hình 163). 

Phần đuôi đường tình cảm kết thúc ở kẽ giữa ngón trỏ và 
ngón giữa và phân nhánh cho thấy tình cảm phong phú, có 
nhân cách hoàn thiện, nam coi trọng cả sự nghiệp và gia đình, 
nữ thì yèu chồng thương con (hình 164). 



hình 163 hình 164 


1 



Nếu phần đuôi có dạng chạc ba đi lên cho thấy người đó 
hiền từ, nhiệt thành, rất chú trọng tu dưỡng đạo đức cá nhân. 
Nêu trên dường tình cảm có dấu hiệu phá hoại hoặc có gián 
đoạn cho thấy người dó sẽ bị dau khổ trong tình yêu hay hôn 
nhân. Đến tuổi trung nicn tuy chia tay với bạn đời, nhưng vẫn 
chung thủy và sống độc thân (hình 165, 166). 

Nếu trong phần đuôi đường tình cảm có một đường cong 
xuống đưòng trí não rõ rệt cho thấy người đó tiềm ấn sự phóng 
dăng, nhưng lại có dời sống hôn nhân bình thường, dù có ngoại 
tình phần lớn cũng tránh được bị bạn đời phát hiện (hình 167). 




Phần đuôi đường tình cảm có một nhánh cong xuống đường 
trí não, dường chỉ nhánh này là một dường giao thoa, cho 
thây người dó có tính khí cố chấp, nóng nảy, khiến vợ con và 
người thân không chịu dựng được; thậm chí bị người thân và 
bạn bè phản bội, bị sốc và giày vò về tình cảm (hình 168). 

Phần đuôi dường tình cảm có phân nhánh, một đường chỉ 
hướng đến gò mộc tinh, một đường chỉ khác hướng đến gò 
thổ tinh, cho thấy người đó ích kỷ trong tình yêu, nhưng lại 
có thể hy sính vì tình yêu, thường là người chấp nhận số phận; 





dường tình cảm rất hay biến đổi, dù là đường tình cảm phẳng 
thẳng cũng vẫn có rất nhiều biến dổi khác nhau, thậm chí 
còn có đường tình cảm không hoàn chỉnh. 

Đường tình cảm mỏng yếu: So sánh đường tình cảm với 
đường trí não, đường trí não rõ còn dường tình cảm nống mỏng 
cho thấy người đó có thể kiềm nén dược tình cảm một cách lý 
trí, là người thiếu hứng thú trong tình cảm, thậm chí sống cô 
đơn một mình (hình 171). 

Đường tinh cảm nông rộng, đường chỉ có màu trắng xám, 
cho thấy người đó tình cảm phóng đăng, không chung thủy, 
ham tính dục (hình 172). 

Đường tình cảm phẳng thẳng: Đường tình cảm phầng 
thẳng nhạt mỏng cho thấy ngưòi đó tình cảm lạnh lùng, thi èu 
tình yèu thương. Nêu khống có các đường chỉ nhánh khác cho 
thày người đó sống khòng có tình cảm. Nếu đường tình cảm 
phẳng thẳng mà không thấy dường trí não cho thấy người dó 
tàn bạo, bất nhân. Nêu gò kim tinh đầy đặn thì tâm dịa xấu 
xa, thậm chí bạo lực với người khác giới (hình 173). 

Đường tình cảm sâu dài phảng thẳng nhưng vẫn nàm ở vị 
trí bình thường cho thấy người dó rất chủ quan, ngoan cố, tự 



phụ, tình cảm cũng cô chấp, sẽ thất bại vì thường xử sự theo 
cảm tính (hình 174). 

Đường tình cảm sâu dài, phẳng thẳng; đường trí não lại cao 
cong áp sát đường tình cảm, cho thấy người dó tự cao tự đại và 
bốc đồng, nhưng dối với tình cảm lại rất tỉnh táo (hình 175). 

Đường tình cảm thấp hơn vị trí bình thường, lại sâu dài và 
phẳng thẳng áp sát đường trí não cho thấy người dó tình cảm 
cô chấp, bốc dồng, nóng nảy, chủ động theo đuổi tình yêu đến 
khì đạt được mối thối. Nhưng thích gây chuyện thị phi, thậm 
chí hay gây sự và dánh nhau, vì vậy mà hôn nhân dễ rạn nứt 
(hình 176). 





Trên đường tình cảm thẳng xuất hiện dường chì dạng chuỗi 
hoặc đường chi' nhỏ đứt nối cho thấy người đó rất kỳ thị người 
khác giới, thậm chí biểu hiện hành vi báo thù bất bình thường, 
những người hay bạo dâm thường có kiểu chỉ tay này. Nếu lại 
thấy gò kim tinh lồi lên thì sẽ phóng túng sắc dục, lấy ngược 
đãi hành hạ người khác giới làm niềm vui (hình 177). 

Đường tình cảm cong: đường tình cảm đì lên mép ngón 
út rồi cong xuống đường trí não, thậm chí nối với đường trí 
não, cho thấy người đó sống có tình cảm, khống có quan niệm 






hình 177 hình 178 hình 179 


môn đãng hộ dôi, nêu bị cú sốc trong hôn nhân hoặc tinh 
thần sẽ rất suy sụp (hình 178). 

Phần cuối đường tình cảm cong đến mép bàn tay dưới ngón 
trỏ cho thấy người dó da tình, có tình yêu khắp nơi, khó tránh 
khỏi rắc rối trong tình yêu, bị bạn bè bán đứng hoặc luôn 
thất tình (hình 179). 

Đường tình cảm xéo dài: Đường tình cảm rất dài và 
thấp áp sát đường trí não cho thấy người đó xử sự theo cảm 
tính, lý trí bị tình cảm tác dộng, khi đã yêu một người thì sẽ 
mù quáng theo đuổi cuồng nhiệt bất chấp tất cả (hình 180). 

Đường tình cảm kết thúc ở duới gốc ngón trỏ nhưng lại 
xéo xuông men theo sát đường trí não tạo thành hình xéo dài 
cho thấy người đó có xu hướng lý tưởng hóa tình yêu, điều 
kiện lựa chọn bạn đời quá khắt khe, thậm chí không thiết 
thực, nếu thây đối tượng không “lý tưởng” là bỏ ngay, do đó 
thường kết hôn muộn. Nhưng khi đã kết hôn sẽ có cuộc hốn 
nhân hạnh phúc (hình 181). 

Đường tình cảm kép: Đường tình cảm kép dài ngắn bàng 
nhau cho thây người dó có tình cảm phong phú, nhiệt tình, 
trọng tinh nghĩa, có lòng nhân ái. Nêu dường trí não dài và đi 





xuống cho thấy người đó có tinh thần bác ái, thường là nhà từ 
thiện (hình 182). 



hình 180 hình 181 hình 182 


ơ dường tình cảm kép, dường trên phẳng thẳng và kết 
thúc trong phạm vi phía dưới ngón giữa, phần CUỐI dường dưới 
tiếp xúc hoặc phá hoại đường trí nào cho thây người dó CÓ hai 
quan niệm khác nhau, một mặt vừa muốn có cuộc sống gia 
đình hạnh phúc, mật khác lại muốn được tự do nhất là về tín 
ngưỡng, kết quả là vợ chồng “dồng sàng dị mộng”, mỗi người 
theo một tín ngưỡng riêng (hình 183). 

Đường tình cảm không hoàn chỉnh: Đường tình cảm 
khởi đầu từ gò thủy tinh trên mật bàn tay cho thấy ngưòi đó 



hình 183 hình 184 hình 185 


19 * ' 3 *. 



ham muốn vật chất mạnh mẽ, tham lợi nhỏ, muốn chiếm hữu 
tiền bạc của người yèu. Nếu đường trí não tương đối cao hoặc 
phần đuôi đi lên thì ham muốn chiếm hữu càng mạnh, hoặc 
cho thấy người đó có bệnh tim (hình 184). 

Đưồng tình cảm khởi dầu từ gò hỏa tinh thứ hai cho thấy 
người đó tình cảm thẳng thắn, không nóì ngon nói ngọt, biết 
quan tâm đến người yêu (hình 185). 



hĩnh 186 hình 187 hình 188 


Đường tình cảm khởi đầu từ gò thái âm cho thấy người đó 
tâm trạng không ổn định, hay ghen. Nếu phá hoại đường trí 
não cho thây người dó bị tâm thần phân liệt (hình 186). 

Đường tình cảm khởi dầu từ gò thái dương, hình ‘dạng 
trông giống vòng kim tinh, cho thấy người đó rất chú trọng 
niềm vui cuộc sống, thường vì sở thích của vợ chồng khác 
nhau mà bất măn với hôn nhân. Tình cảm của người đó 
phong phú hay khống phải xem thêm đường trí não (hình 
187). 

Đường tình cảm gián đoạn: Đường tình cảm có hiện 
tượng gián đoạn cho thấy người đó tình cảm yếu đuối, thiếu 
kiên định và dễ thay đổi. Thiếu nhẫn nại khi xử lý sự việc, 
thậm chí bị suy tim hoặc dễ mắc bệnh tim (hình 188). 





Đường tình cảm dạng chuỗi: Đường tình cảm dạng chuỗi 
cho thấy người đó tình cảm không ổn định và hay thay dổi, 
khó thỏa mãn và dễ phàn nàn. Mừng giận bất thường, nhút 
nhát, làm việc do dự khống quyết, thậm chí tự mâu thuẫn. 
Tình cảm yếu đuối, di yêu người khác, hôn nhân không mỹ 
mãn (hình 189). 

Đường tình cảm có dạng lông: Cho thấy tình cảm người 
đó hay thay dổi, mừng giận bất thường, hơi đồng bóng, không 
tự kiềm chê được tình cảm cùa mình (hình 190). 

Đưdng tình cảm dạng sóng: Cho thấy người đó bị suy 
tim, tình cảm cũng không lâu dài, dễ “có mới nới cũ”, hoặc nhút 
nhát. Nếu thê đi thấp mà tiếp cận đường sinh mệnh thì phần 
lớn kết hôn muộn hoặc theo chủ nghĩa dộc thân (hình 191). 



hình 189 hình 190 hình 191 


Đường tình cảm có một phần biến mât: Đường tình cảm 
có một phần biến mất, nhưng thoạt nhìn vẫn giống như một 
dường tình cảm hoàn chỉnh, cho thấy người đó bị cú sốc tình 
cảm và nỗi thất vọng đáng sợ (hình 192). 

Một phần đường tình cảm cong xuống đường trí não: 

Cho thấy lý trí người đó rất mạnh vào thời điểm đường tình 
cảm cong xuống (suy đoán theo lưu niên), vì điều kiện khách 



quan mà kiềm nén tình cảm, trở nèn nguội lạnh, tham lam, 
sau khi đường tình cảm đi lèn trở lại sẽ khôi phục tình cảm 
ban đầu. Có thể quan sát đường trí nào để phối hợp phân tích 
(hình 193). 

Đường tình cảm phân nhánh đi lên: Đường tình cảm 
có phân nhánh đi lên cho thấy người đó có biểu hiện cảm 
xúc btnh thường, tầm tình vui vẻ, lạc quan (hình 194). 





hĩnh 194 


(1) Đường tình câm có phần nhánh dí lên kết thúc ở gò 
mộc tính trên ngón trỏ, dù dường chỉ nhánh đi lèn từ trên 
hay dưới đường tình cảm đều cho thấy người đó có lý tưởng 
cao, là người chần thành, thích giao thiệp với bạn bè; tích cực 
tiến thủ, trọng chữ tín. 

(2) Đường tình cảm có phân nhánh đi lên kết thúc ở gồ 
thổ tinh cho thấy người đó có tâm hồn thanh cao, tôn trọng 
phong tục tập quán và gìữ gìn kỷ cương pháp luật. 

(3) Đường tình cảm có phàn nhánh đi lên kết thúc ở gò 
thái dương cho thấy ngưòi đó thiên về văn học nghệ thuật, 
yêu cuộc sống. 

(4) Đường tình cảm có phán nhánh đì lên kết thúc ở gò 
thủy tinh cho thấy người đó có tài bày tỏ tình cảm. 


_ J ^>201 



Đường tình cảm phần nhánh di xuống: Cho thấy biểu 
hiện mặt trái trong cảm nhận của người dó, phần lốn có khuynh 
hướng kiềm nén tình cảm (hình 195). 

Đường tình cảm nằm phía dưới ngón trỏ có đường phân 
nhánh nhỏ chô thấy người đó luôn hướng đến những nguyện 
vọng chưa dạt dược, nhưng phần lớn khống thể thực hiện; 
nêu đường nhánh dày và trở thành dạng lông: tinh thần 
người đó u uất, sầu khổ. Nếu cứ kiềm nén tình cảm trong 
thời gian dài sẽ suy nhược thần kinh hoặc bị tâm thần phân 
liệt. 

Dường tình cảm có dường phân nhánh hướng đến ngón út 
cho thấy người dó có tình cảm và hạnh phúc khó quên, luôn 
nhớ về quá khứ. Nếu đường phân nhánh dày đặc thành dạng 
lông: gặp đau khổ do thất tình hoặc rạn nứt tình cảm, thường 
chìm đắm trong hồi ức và xử sự tiêu cực (hình 196). 

Phần đuôi đường tình câm kết thúc ở gò mộc tinh và có 
đường phân nhánh di xuống cắt dường trí não cho thấy người 
đó tuy có đối tượng yêu thương say dắm, nhưng bị người thứ 
ba phá hoại dẫn đến tan vỡ, độ tuổi kết hôn của người đó 
thường là khoảng 40 tuổi, thậm chí sống dộc thân, không 
muốn nói chuyện lập gia đình (hình 197), 



hình 195 




202 ^ 6 . 




hình 198 hình 199 hình 200 


Đường tình cảm có một đường nhánh kết hợp với đường 
trí não cho thấy tình cảm và lý trí của người đó ảnh hương 
lẫn nhau, yêu đương cuồng nhiệt dẫn đến mất đi lý trí, hơn 
nữa hòi hợt nóng cạn (hình 198). 

2. Các dấu hiệu trên đường tình cảm 

Đưòng chỉ chữ thập: Nếu trên dường tình cầm xuất hiện 
đường chỉ chữ thập, dù nó ngay ngắn hay không, có phá hoại 
hoặc tiếp xúc đường tình cảm hay không, đều cho thấy người 
đó có khúc mắc về tình cảm, phần lớn là thất vọng hoặc thất 
bại. Nêu đường tình cảm lại mỏng yếu, mờ hoặc gián đoạn 
cho thấy người đó bị mất tình yêu, người chưa kết hòn thì 
thất tình, người đã kết hôn thì vợ chồng mỗi người mỗi ngầ, 
phần lớn là bạn đời (hoác người yêu) di yêu người khác, hôn 
nhân (tình cảm) bcn bờ vực tan vỡ (hình 199). 

Dường chỉ hoa sao: Trên dường tình cảm xuất hiện dường 
chỉ hình hoa sao cho thấy người đó bị bệnh tim hoậc bệnh hệ 
tuần hoàn, dù lớn hay nhỏ cũng đều phải xem hình dạng chỉnh 
thể của nó và hình dạng phần đuôi của hoa sao: đường chi hoa 
sao nhỏ cho thấy tình yêu của người đó có tranh chấp, nếu ở 
trong phạm vi phía dưới dối diện ngón giữa người đó bị bệnh 
tim; đường chi’ hoa sao lớn cho thấy tâm trạng người dó khống 


,^203 



ô’n định. Màu đường chỉ trắng thì có tâm bệnh; đường chỉ màu 
dỏ thì mắc bệnh tim đột phát nghiêm trọng; dường chỉ màu 
vàng cho thấy người đó có khuynh hướng đồng bóng (hình 200). 



bị suy tim, thậm 


Vết đốm: Trên đường tình cảm cỏ vết dốm 
màu đen hoặc tối, hoặc có dường chì dạng 
dảo gần hình tròn cho thấy tim người đó 
không tốt, tàm trạng không ổn định và hay 
nổi cáu, đôi khi cũng vì bị sốc trong tình yêu 
dẫn đến tim đập nhanh, dễ mắc bệnh suyễn 
hoặc tràn máu não (hình 201). 

Đitàng chỉ dạng đảo: Đường chỉ dạng đảo 
trên đường tình cảm cho thấy dâu hiệu bệnh 
tật về tâm lý hoặc tình cảm của người đó, 
chí sống rất phóng túng, vợ chồng chia ly 


(hình 202). 


Đường chỉ dạng đảo trên gò thổ tinh cho thấy ngươi đó bị 
u tĩnh mạch. Đưòng chỉ dạng đảo ở trên gò thái dương cho 
thấy người đó bị bệnh về mật hoặc mắc bệnh tim. Nếu dường 
tình cảm không có dạng đường chuồi mà có nhiều đưòng chỉ 
hình đảo cho thây tình cảm của người đó đầy phiền não và 
bất hạnh (hình 203, 204). 





hình 202 


hình 204 






Dấu hiệu phá hoại 
thường xuất hiện 
phía dưới dường 
tình cảm, nếu xuất 
hiện trển (hoặc 
duới) dường chính 
thì ngưồi dó 
thưởng thay dổi 
tình cảm. 



Đường tình cảm 
xuất hiện quá nhiều 
dấu hiệu, cho thấy 
nguởi này rất trăng 
hoa, các lãng tử tinh 
trưởng thường có 
những dấu hiệu này. 


Ouờng tinh cảm 
quá vựn: không 
chín chẩn vé tư 
tưởng, hành vi, 
thuộc loại ngưhi trề 
con lớn tuổi, phãn 
lớn lá chịu ảnh 
hưởng cùa mạ, 
thiếu quyết doán, 
dễ bị người khấc chi 
phổi, sấp dặt. 








Dạng đám mầy cho 
thấy tình cảm nhiểu 
trác trờ, sóng giỏ, nguừi 
có tinh cảm tha thiết 
chưa chắc là bạn dời 
lý tưởng n§n không 
tránh khỏi vì thê' mà 
sẩu khổ. 


Đường tinh cảm kép cho 
thấy: khi yêu thuttng chẩn chừ 
úo dự, dù vào thời khác quan 
trọng cũng khổng quyết, 
khiến minh cáng dau khổ. 




Đường tình cảm kẽp 
như thế này thường 
yỀu thấm người 
khác, dẫn đến tinh 
cảm vợ chổng xa 
cách, sống trong 
tình trạng không thể 
tự kiềm chế đuợc. 







Trên đường tinh cảm xuát hiện 
dutìng cản trỏ, cho thấy: 

1. rinh cảm gặp trắc trồ trong 
một thời gian rất ngắn; 

2. Tinh cẳm bị lệ thuộc vằo 
người yẽu hoặc điểu khiển 
người yêu. 




Trên dường tinh 
cẩm xuất hiện 
n hiếu dưỡng 
nhảnh, cho thấy 
người này yẽu 
dưong mù quảng, 
khiến dôi phuong 
cảm thấy không 
chấp nhận dược. 







Đường sự NGHIỆP (đường vận mệnh) 

Trong sách tướng cổ đường sự nghiệp 
có rất nhiều tên gọi khác nhau, như đường 
ngọc trụ, đường lập thân, dường văn bút 
v.v... Đường sự nghiệp có thể dự báo vận 
mệnh tương lai của một con người, có 
trường hợp sâu rõ, có trường hợp như ấn 
như hiện. Vì dường sự nghiệp dự báo 
thành bại trong sự nghiệp, nên còn được 
gọi là đường vận mệnh. Nhưng không phải 
ai cũng có đường sự nghiệp, tướng pháp 
phương Tây trường phái mới cho rằng 
đường sự nghiệp không thế phản ánh tuyệt đối sự thành bại 
trong sự nghiệp, mà chỉ cho thấy có thể tìm ra manh môi phát 
triển sự nghiệp của người đó mà thôi (hình 205). 

Người có kiểu bàn tay dài (kiểu bàn tay hẹp) thường xuất 
hiện đường sự nghiệp, người có hình bàn tay ngắn rộng thường 
ít thấy. Tướng tay học phương Tây thì chú ý mối quan hệ tương 
hỗ giữa hình bàn tay và đường sự nghiệp, thí dụ kiểu bàn tay 
triết học dài có đường sự nghiệp tốt thì thành tih của người 
đó thường ở phuơng diện học vấn, ngoài phát triển tài năng 
về nghệ thuật ra, không phải mọi sự nghiệp dều thành công. 
Kiểu bàn tay thực tế ngắn dù không có dường sự nghiệp cũng 
khồng cản trở sự phát triển sự nghiệp của người đó, vì người 
đó có lý trí, thực tế và cương nghị. Nhưng những kiến giải đó 
vẫn còn đợi nghiệm chứng, nên chúng ta vẫn dựa trên kinh 
nghiệm cổ xưa và chỉ hấp thụ học thuyết tướng tay mới một 
cách có giới hạn. 

Xem đường sự nghiệp trước hết phải so sánh dộ nông sâu 
của đường sự nghiệp và đường trí não, cho thấy vận mệnh của 
người đó phụ thuộc vào lý trí, nếu dường sự nghiệp sâu bằng 




dường trí não hoặc sâư hơn cho thấy người dó cả đời yên ổn, 
không có sóng gió, trắc trở. 

1. Y nghĩa của sự khởi đầu đường sự nghiệp 

Đường sự nghiệp di lên từ đường sinh 
mệnh cho thấy hoàn cảnh ban đầu của 
người đó không tốt, phải nhờ vào nỗ lực 
phấn đấu. Đường chỉ to rõ cho thấy người 
dó phấn đấu tiến thủ và đạt được thành 
công (hình 206). 

Đường sự nghiệp đi lên từ cung Khảm, 
xuyên qua nhân văn, thiên văn, thẳng đến 
giữa gò thổ tinh phía dưới ngón giữa cho 
thấy người đó cả đời thuận lợi, cuộc sống 
yên ổn. Nếu có đường thành công (đưồng 
thái dương) phụ trợ cho thấy sự nghiệp thành công, hạnh phúc 
mỹ mãn. Nếu trong đường chỉ có hiện tượng gián đoạn cho 
thấy sự nghiệp có sóng gió trắc trỏ hoặc cuộc sống có biến 
đổi (hình 207). 

Nếu đườ.tg sự nghiệp quá gần dường sinh mệnh cho thây 
khi đó vi hoàn cảnh gia đình mà không thế’ tự lập phạt triển 
sự nghiệp. Nếu đường chỉ cong theo dường sinh mệnh cho 
thấy người đó luôn sống hy sinh cho cha mẹ hoặc người thân 
(hình 208). 

Nếu đường sự nghiệp cong theo đường sinh mệnh, xuất phát 
từ cung Cấn, ngoài coi trọng tình thân ra, còn trọng tình bạn, 
thành tựu sự nghiệp của người đó phụ thuộc mối quan hệ tình 
bạn. Bạn bè nâng dỡ nhiều thì sự nghiệp phát triển thuận lợi; 
bạn bè xa lánh thì sự nghiệp thất bại, đó cũng là lẽ thường tình 
vậy (hình 209). 







hình 207 hình 208 hình 209 


Cung Càn (phần đáy gò thái ầm) sinh 
ra đường sự nghiệp cho thấy người dó ngang 
bướng, dễ phát sinh biến đổi hoặc sự cố. 
Người đó tuy sẽ tiếp thu ý kiến của người 
khác, nhưng cũng dễ bị người khác tác động. 
Nếu phần đuôi đường kết thúc ở đường tình 
cảm cho thấy người đó xa nhà và được người 
ngoài giúp đờ do đó có được các mối quan 
hệ xã hội tốt đẹp (hình 210). 

Đường sự nghiệp xuât phát từ cung Càn, 
một đường khác phân nhánh từ đường sinh 
mệnh ở cung Cân, hai đường hợp lại thành dường sự nghiệp 
cho thấy vận ban dầu khốn khó hoặc sớm khắc cha, cũng cho 
thấy sự nghiệp của người dó có nhiều quý nhân (hình 211). 

Nếu khởi dầu đường sự nghiệp có hiện tượng bất thường 
phần lớn cho thấy hoàn cảnh gia dinh hồi nhỏ khống bình 
thường. Nêu là dạng tua cờ thì tuổi thơ xảy ra sự kiện khiến 
cha mẹ lo lắng, hoặc cha mẹ đều qua dời (hình 212). 

Khởi dầu đường chỉ có đường hình dảo cho thấy người đó 
không thích nói về thân thế, thậm chí là con hoang, hoặc là 
con do mẹ thông gian sinh ra (hình 213). 



17 






Nếu khởi đầu dường sự nghiệp có đường 
chỉ ngang nhỏ phá hoại hoặc trở thành dạng 
chuỗi, cho thấy người đó nhạy cảm thần 
kinh, lo xa và đa nghi, thích tự phấn đấu 
trong tự nghiệp, không chịu giao cho các 
cấp xử lý (hình 214), 

Đường sự nghiệp thẳng và đẹp, một 
đường khác đi ra từ cung Càn, lại tiếp xúc 
với đường sinh mệnh và song song đi lên, 
cho thấy sự nghỉộp của người dó ba phần hai là nhờ người 
khác giới giúp đỡ, một phần ba là nhờ vào người thân, bạn bè 
giúp dỡ. (hinh 215). 

Nếu đường sự nghiệp đơn độc xuất phát từ cung cấn hoặc 
cung Chấn cho thấy người đó cả đời chìm đắm trong tình dục, 
do si tình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Trong tình yêu giống 
như một sự tình nguyện, đối tượng thường là người có địa vị 
rất cao hoặc người đă kết hôn, nếu xuất hiện trên tay nữ giới 
thì sẽ để lỡ nhiều cơ hội tốt (hình 216). 

Đường sự nghiệp lèn thẳng, một đường khác xéo lên từ 
cung Càn cho thấy không có được sự trợ giúp của người khác, 
nhất là người khác giới (hình 217). 

21* V. 





hình 215 hình 216 hình 217 


2. Ý nghĩa của phần đuôi đường sự nghiệp 

Phần đuôi dường sự nghiệp kết thúc ở đưòng trí não cho 
thấy người đó đầu óc lơ mơ đèn mức ảnh hưởng đến sự nghiệp 
(hình 218). 

Phần đuói đường sự nghiệp kết thúc ỏ đường tình cảm cho 
thây người đó xử sự cảm tính, vì khó thích nghi với hoàn 
cành, hoặc chìm đắm trong tình yêu mà ảnh hưởng đến sự 
nghiệp (hình 219). 

Đường sự nghiệp lèn thẳng và xuyên qua dường tình cảm cho 
thấy người đó có thành công trong sự nghiệp, nếu dồng thcri xuất 
hiện đường thành công (đường thái dương) thì mọi việc dều thuận 
lợi và sự nghiệp càng thành còng hơn (hình 220). 



hìrth 218 hình 219 hình 220 






hình 221 hình 222 hình 223 



hình 224 hình 225 hình 226 


Nếu đường sự nghiệp đơn độc đi đến gò thổ tinh, không 
thấy các đường nhánh khác hoặc đường thành công cho thấy 
người đó cả đời phải tự phấn đấu, thiếu sự trợ giúp của người 
khác: cuộc sống đôi khi gặp khó khăn nhưng không giẩi quyết 
hoặc không thể dổi nghề được (hình 221). 

Đường sự nghiệp đi lên đến phần đáy ngón giữa, thậm chí 
xuyên vào đốt tay ngón giừa cho thấy người đó có tham vọng 
cao, thường biết tiến mà khòng biết lùi nên bị thất bại, thậm 
chí gập họa sát thân (hình 222), 

Đường sự nghiệp ngắn nhỏ mà không thể đến được Minh 
đường trong phạm vi lòng bàn tay, cho thấy người đó sống 


2 20 



khốn khổ, thiếu diều kiện và niềm tin đế phát triển sự nghiệp, 
phần lớn là thất học từ nhỏ (hình 223). 

Đường sự nghiệp xuyên qua đưòng tình cảm di lên, phần 
đuôi phân nhánh, tuy không thấy đường thành công hoặc đường 
ngoại lực, nhưng người đó vẫn cả đời sự nghiệp thuận lợi, gặp 
nhiều may mắn (hình 224). 

Phần đuôi đường sự nghiệp kết thúc ở đường trí não hoặc 
đường tình cảm, nhưng cỏ một đường nhánh có thế’ hiện ra 
trên đường tình cảm, cho thấy người đó tuy nhất thời hồ đồ 
gây ra khó khàn trong sự nghiệp, nhưng sau vài lần trắc trở 
sẽ chuyển nguy thành an (hình 225). 

Đương sự nghiệp lộ ra trên đường tình cảm, có một đường nhánh 
mọc ngang ra hướng đến gò mộc tinh dưới ngón trỏ, cho thấy ngutìi 
đó có tài lành đạo, dược hưỏng quan cao lộc hậu (hình 226). 

Đường nhánh phân ra đi lên về phía dối thái dương ở ngón 
áp út cho thấy người đó có được danh tiếng về nghệ thuật 
trước, sau đó sẽ được giàu sang (hình 227). 

Đường nhánh phân ra đi lén đến gò thủy tinh dưới ngón 
út cho thấy người đó nhờ kinh doanh hoặc nghiên cứu khoa 
học nên có thành tựu rõ rệt (hình 228). 

Ở phạm vi trèn 
đường sự nghiệp có rất 
nhiều đường chỉ 
ngang, cho thấy người 
dó nhạy cảm thần 
kinh, giàu ảo tưởng, tự 
phá hoại sự yên ổn 
trong sự nghiệp của 
mình, do đó không có 
thành tựu gì (hình 229). 



hình 227 


hình 228 






hình 229 hình 230 hình 231 


Ở phần đuối dường sự nghiệp có đường chỉ hình đảo cho 
thấy sự nghiệp bị thất bại do ảo tưởng trong tình yêu, nửa đời 
sau thường chán nản, thất vọng (hình 230). 

Phần đuôi đưồng sự nghiệp kết thúc ở dường chữ thập, 
cho thấy người đó thất bại vì gặp sự cố bất ngờ trong sự nghiệp, 
thậm chí có khả năng tự sát (hình 231). 

3. Ý nghĩa sự khởi dầu bất thường của đường sự 
nghiệp 

Đường sự nghiệp khởi đầu từ gò kim tinh trong đường sinh 
mệnh, phần đuôi hiện ra trôn đương tình cảm, chơ thấy người 
dó thời thiếu nicn chỉ lo ăn chơi trác táng nên xem thường sự 
nghiệp, đến tuổi trung niên trở đi mới lo làm ăn và đạt được 
thành công (hình 232). 

Nêu đường sự nghiệp khởi đầu từ gò kim tinh, phần đuôi 
kết thúc ở đương trí não cho thấy người dó thời thiếu niên khổ 
vì yêu, mà đối tượng thường là người đâ kết hôn hoặc hai bên 
gặp nhiều trân trở. Dù biết rò không thể đến được với nhau, 
nhưng lại tự gáy phiền não và bỏ bê sự nghiệp (hình 233). 

Đường sự nghiệp khỏi đầu từ đáy Minh đường (bình nguyên 


222 ^, 



hỏa tinh) xuyên qua dường trí não, đường tình cảm đi lén, nếu 
cung Khảm phẳng đầy, cho thấy người đó thời thơ ấu được 
nuông chiều, kế thừa tổ nghiệp và có cuộc dời thuận lợi. Nếu 
cung Khảm lõm cho thấy người dó ban dầu hoàn cảnh khó 
khăn, cuộc sống khôn khổ, trải qua phân đấu gian khổ mới 
dạt dược thành cống (hình 234). 



hình 232 hình 233 hĩnh 234 


Đường sự nghiệp to rõ, lại có dường 
chỉ nhánh hướng đến đồi thái dương dưới 
ngón áp út, cho thấy người dó có tuổi thơ 
vất vả, nhưng do kiên nghị, khống ngại 
gian khó, tự nỗ lực phấn đấu nên đạt được 
thành công (hình 235). 

Đường sự nghiệp đi lên từ đường sinh 
mệnh cho thấy hồi nhố vất vả, cũng vậy 
nếu di lên từ dường trí năo hoặc đường 
tình cảm cũng cho thấy sự nghiệp của 
người đó trưóc đó ở trong tình trạng khó khăn, năm đó có 
thể tính dược theo sự xuất hiện của đường sự nghiệp. 

Đường sự nghiệp khởi đầu từ đường trí nào, cho thấy người dó về 
già đạt được thành công, độ tuổi phát đạt vào khoảng 40 - 47 tuổi. 



2 - 2ĩ 



Đường sự nghiệp khởi dầu từ đường tình cảm cho thấy 
người đó cả đời gian khổ, đến già bắt đầu có thành tựu, 
thành tựu đó phần lớn không phải là thành công trong sự 
nghiệp, mà thành cõng trong nuôi dạy con cái nên dược an 
hưởng tuổi già, độ tuổi người dó bắt đầu hưổng phúc sóm 
nhất là 40 tuổi, còn phần lớn được hưởng phúc từ 50 tuổi 
trở đi. 

4. Đường sự nghiệp kép 

Trên đường sự nghiệp xuất hiện hai dường kép hơi song 
song (đường chị em), trong đó một đưòng rõ, cho thấy người 
đó xem trọng sự nghiệp cả nghề chính lẫn nghề phụ, và đều 
thành công (hình 236). 

Nêu phần duôi đường sự nghiệp kép di mỗi hướng khác 
nhau thì sự thành công của người đó râ't rõ ràng (hình 
237). 

Đường sự nghiệp kép một dài một ngắn, rất dê phần 
biệt đường chính đường phụ thì năm phát hiện ra đường 
vận mệnh phụ chính là năm người đó bắt dầu kinh doanh 
nghề phụ (hình 238). 





224 ^ 





5. Đường chỉ hình đảo trên đường sự nghiệp 

Đường chỉ dạng đảo xuất hiện dưới dường trí não cho thấy 
người đó thời thanh niên vì tình yêu mà xem nhẹ sự nghiệp, 
thậm chí vì tình yêu mà bỏ học hoặc cơ hội nghề nghiệp, nhẹ 
thì chỉ là dam mê nhất thời mà thôi (hình 239). 

Nếu đường chỉ hình đảo xuất hiện ở chỗ giao thoa giữa 
đường sự nghiệp và đường trí não cho thấy người đó vì nhất 
thời sai lầm mà thất bại trong sự nghiệp hoặc tổn thất tài 
sản (hình 240). 

Đường chỉ hình đảo xuất hiện ỏ chỗ giao thoa giữa đường 
sự nghiệp và đường tình cảm cho thấy người dó bị tình 
yêu làm liên lụy, đến nỗi gập khó khán và thất bại (hình 
241). 

Đường chỉ dạng đảo xuất hiện trên đường vận mệnh giữa 
đường tình cảm và đường trí não cho thấy vận mệnh người đó 
thay đổi, thậm chí tổn thất tiền bạc trong thời kỳ xuất hiện 
đường chỉ dạng đảo (hình 242). 

Trên đường sự nghiệp rõ nét lại có một dường chỉ khác di 
lên từ gò kim tinh, đường chi này có hình dảo, nếu là nữ thì 


^>225 




hình 242 hình 243 hình 244 


người dó có thòng gian hoặc bị bắt cóc, nếu là nam thì người 
đó có khả năng rơi vào cạm bẫy tình yêu (hình 243). 

6. Các dấu hiệu khác trên đường sự nghiệp 

Trên dường sự nghiệp có dường chỉ hình tam giác cho thấy 
có cơ hội may mắn về vận mệnh (hình 244). 

Trên đưòng sự nghiệp xuất hiện dường chí hình hoa sao 
cho thấy vận mệnh có thay đổi, thậm chí sẽ xảy ra tai họa 
(hình 245). 

Trên đường sự nghiệp có đường chỉ ngang ngắn nhỏ 
phá hoại cho thấy sự nghiệp nàm đó bị tiểu, nhân cẳn 



hình 245 


hình 246 


hình 247 



trờ, nên dường chỉ ngang ngắn nhỏ xuất hiện trên dường 
sự nghiệp còn được gọi là đường chỉ đối lập. Nếu đường 
chỉ đôi lập dài cho thấy sức mạnh cẩn trở của tiểu nhân 
gia tăng (hình 246). 

Trén dường sự nghiệp có đường chỉ hình vuông (ấn văn) 
áp sát bên cạnh cho thấy sự nghiệp hoặc vận mệnh gặp trỏ 
ngại bất ngờ nhưng không nguy hiểm (hình 247). 


hình 248 



hinh 249 


hình 250 


Trên đường sự nghiệp, nếu ở Minh đường lòng bàn tay có 
đường chỉ chữ thập áp sát bén cạnh cho thấy sự nghiệp, vận 
mệnh cùa người dó bị người thân can thiệp. Nhưng sự can thiệp 
này phần lớn là thiện chí, hoàn toàn khác với sự can thiệp phá 
hoại của đường chỉ đối lập (hình 248). 

Nếu đường chỉ chữ thập xuất hiện trên đường sự nghiệp 
phía dưới đường trí não cho thây sự nghiệp khi đó ở bòn bò 
vực thất bại, dù có thể vượt qua được nguy cơ thất bại cũng 
khó tránh khỏi tốn thất về tài sản (hình 249). 

Nôu đường chỉ chữ thập xuất hiện ở gò thổ tinh áp sát 
phần đuôi đường sự nghiệp cho thấy người đó bị ra pháp luật 
do phạm tội (hình 250). 








hình 251 hình 252 hình 253 


Đường sự nghiệp có hiện tượng đứt nối cho thấy sự nghiệp 
hoặc cuộc sống của người đó gặp trắc trở, hoặc biến động 
(hình 251). 

Dường sự nghiệp đi lên đến dường trí não thì kết thúc, lại 
di lên từ đường tình cảm (tức ở giữa có khoảng trống), dó là 
dấu hiệu thường thay dổi nghề nghiệp, dời chỗ ở (hình 252). 

Đường sự nghiệp bị gián doạn rõ rệt, bên cạnh gián đoạn 
có dường sự nghiệp phụ, không thể vì thê mà phán đoán 
người đó vì thất bại trong sự nghiệp mà kinh doanh nghề 
phụ. Nếu dường nối thẳng và rõ cho thấy người đó thay đổi 
môi trường sống và hoàn cảnh dần tốt lên (hình 253). 


ổ'" 



2213 *. 



Đồ giải đưởng sự nghiệp 


Đường sự nghiệp tố't 
nhất là khõng xuất hiện, 
nếu có thi phải khống 
bị trở ngại mới có thể 
coí là tốt. Đường sự 
nghiệp trong hình này 
cho thây người đó xử sự 
độc đoán, khồng quan 
tâm đến phản ứng cùa 
người khác 




Đường sự nghiệp thánh cặp 
và mạnh mẽ: cả đời gánh 
vác áp lực cùa hai nghành 
nghỂ, từ tuu niẽn của đưùng 
sự nghiệp có thể đoán được 
nguyên nhân. 













đáu từ 
có thể 
người 
vả đạt 


2 ílSằ*. 












Đuừng sự nghiập xuất hiện nhiễu 
duởng cản trà, cuộc dời khó cố 
ngày phắt ưiển. Dù kinh tế và vặn 
khi chuyển biến tốt cũng sẽ không 
yên Ổn vé gia dính. 




Dường sự nghiệp bát đẩu 
từ duhng sinh mệnh: 

1. Thời trẻ bản thân gặp 
nhiều trắc trờ; 

2. Tiấn bạc tàm ra chì to 
cho gia đình, bàn thẩn 
không hưởng thu. 


Y * 





Đường thành cóng (đường tài phú) 


Người nghiên cứu tướng tay học phần lớn 
không phủ nhận việc quan sát đường sự 
nghiệp phải dối chiếu so sánh với đường 
thành công, vì chúng quan hệ mật thiết với 
nhau, dồng thời cho rằng đường thành công 
có vai trò trợ giúp đường sự nghiệp, nên còn 
gọi là đường vận thế, đường sự nghiệp phụ, 
đường hỗ trợ sự nghiệp, dường vận mệnh 
phụ trợ v.v... Đường này hướng đến gò thái 
dương ở ngón áp út, nên tướng tay học phương Tây gọi là 
đường thái dương (hình 254). 

Đường thành công là một đường chỉ tốt thảng đứng trong số 
các chỉ tay, có tính chất hy vọng may mán trở thành hiện thực và 
dạt được hạnh phúc, nên có người gọi nó là “đường công danh”. 

Đường thành công giống như kẻ tiểu nhân xu thời phụ 
thế, phải mượn đường sự nghi ộp tốt mới chứng thực được vận 
tốt và thành công của nó, nếu trên bàn tay không có đường 
sự nghiệp thì đường thành công nhiều lắm cũng chỉ là đường 
hy vọng theo đuổi danh dự và của cải mà thôi, nếu đồng thời 
có đường sự nghiệp tốt thì có thế cho thấy nó tượng trưng cho 
hạnh vận, thành công, hạnh phúc. 

Thông thường, đường sự nghiệp phải dựa vào sự hỗ trợ 
của đường thành công, nếu chỉ có đường sự nghiệp mà không 
có đường thành công thì dù cố gắng hết sức cùng không đạt 
được kết quả như mong muốn; ngược lại, chỉ có đường thành 
công mà không có đường sự nghiệp phối hợp thì cơ hội thành 
công cũng giảm đi rất nhiều. 

Đường thành công và đường sự nghiệp có rất nhiều đặc 
điểm tương đồng, nên các nhà tướng tay học thường xem dường 

236 / 3 ^ 




thành cồng như đường sự nghiệp và phối hợp với kiểu bàn tay 
để quan sát, đường thành công lốt phải ở trên kiểu bàn tay 
thích ứng mới tàng thêm cơ hội thành công. 

1. Ý nghĩa sự khởi đầu của đường thành công 

Đường thành công tốt cũng giống các 

Ỉ dường chỉ tốt đi lên khác là phải thẳng, 
khoảng ử giữa cung Càn và cung Khảm đi 
thẳng lèn, lộ ra đường tình cảm là tiêu 
chuẩn, nếu có đường thành công tốt như 
vậy thì phẩn lđn cũng thấy dường vận 
mệnh tốL, cho thấy người dó có vận mệnh, 
hình 255 sự nghiệp thuận lợi (hình 255). 

Đường thành công bắt đầu từ cung Càn đi lên, cho thấy 
thành cỏng của người đó dựa vào người khác, do dó của cải 
và địa vị không ổn định, rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác 
và hoàn cảnh, phần lớn thấy ở trên tay của các diễn viên, 
luật sư, nhà nghệ thuật (hình 256). 

Đường thành công từ dường sinh mệnh đi lên và hướng 
về gò thái dương, cho thây người đó ban đầu có hoàn cảnh 





7 





khó khăn, phấn đâu theo đuổi nghệ thuật, học thuật, kỹ 
nghệ. Nếu lộ trên đường tình cảm cho thây người đó thành 
công trong sự nghiệp nhờ ý chí phân đấu chứ không phải 
là may mắn (hình 257). 

Đường thành công từ đường trí não đi lên hướng đến gò thái 
dương cho thấy người này đạt được thành công nhờ nỗ lực băng 
chính trí tuệ và tài năng của mình (hình 258). 

Nếu hướng lên gò thủy tinh (cung Khôn) thì cũng thành 
công, nhưng thành công có được là nhờ phấn dấu thông qua 
tài năng và khổ công nghiên cứu (hình 259). 

Đường thành công từ đường tình cảm đi lên cho thấy người 
đó về già có hôn nhân hạnh phúc, danh lợi vẹn toàn nhờ tình 
yêu hoặc ảnh hường của các tình cảm khác (hình 260). 

Nếu đường thành công không khơi dầu từ đường tình cảm, 
mà chỉ dơn độc xuất hiện ở gò thái dương, cho thấy người đó 
thành công muộn (hình 261). 

Khi đường thành cồng xuất phát từ đường sự nghiệp, ý 
nghĩa tượng trưng của nó đại thể giống vái trường hợp xuất 
phát từ đường sinh mệnh, cho thây người đó đạt dược thành 
công, được xã hội thừa nhận là nhờ phấn đấu trong sự 


238 ^ 6 . 



nghiệp, hoàn toàn dựa vào sức minh chứ không phải là 
may mắn (hình 262). 

Đường thành công từ Minh dường ờ lòng bàn tay đi lên 
(bình nguyên hỏa tinh): có khả nâng sáng tạo, biết nắm bắt cơ 
hội, cho thây người đó rất nỗ lực phấn đấu, trải qua phấn đấu 
gian khổ, khắc phục khó khăn, cuối cùng đạt được thành công 
trong sự nghiệp (hình 263). 





Đường thành công từ gò kim tinh vượt qua đường chỉ tam 
tài đến gò thái dương cho thấy người dó yêu một cách si tình. 
Phải trải qua bao sóng gió mới kết được lương duyên, danh lợi 
song toàn (hình 264). 

2. Hiện tượng phân nhánh trên đường thành công 

Trên đường thành công có một dường nhánh di lên hướng 
xéo đến cung Tốn (gò mộc tinh), cho thấy người đó đạt được 
quyền thế, địa vị đồng thời với thành công (hình 265). 

Trên đưòng thành công có một đường nhánh di lên đến gò 
thổ tinh dưới ngón giữa cho thấy người đó có nhiều cơ hội. rất 
dễ đạt được thành công (hình 266). 






Nếu đường nhánh tiếp xúc hoặc xuyên qua dường liên kết 
ngón tay và bàn tay, cho thấy người đó có tham vọng cao, 
lòng tham vố đáy, chỉ biết phát triển mở rộng chứ không biết 
giữ gìn, cuối cùng khó tránh khỏi phá bại (hình 267). 

Trên đường thành còng có một đường nhánh di lên và 
dứng ở gò thủy tinh dưới ngón út, cho thấy người dó có thế' 
đạt được thành công lớn trong thương nghiệp hoặc khoa học 
(hình 268). 

Đường thành cống đi lèn đến gò thái dương và phân nhánh, 
hoặc phân thành hai ba đường chỉ nhỏ, cho thấy người dó dạt 
được thanh (lanh hoặc địa vị trước, sau dó mới có được của cải 




2 40'C^t, 




hĩnh 269 



hình 270 


(hình 269). Nếu đồng 
thời lại thây đường 
trí não cong xuống 
thái âm cho thây 
người đó đạt dược 
danh tiếng về nghệ 
thuật hoặc học thuật 
trước, vì danh tiếng 
này sẽ mang lại của 
cải (hình 270). 


3. Khiếm khuyết của đường thành công 

Đường thành công từ Minh đường ở lòng bàn tay đi lên vốn 
đã có ý nghĩa thành công nhờ phấn dấu, nếu đồng thời có nhiều 
đường thành công song hành cho thấy người dó có tài năng 
nghệ thuật, nhưng vì biết nhiều mà không tinh nên cản trở 
thành công, phần lớn khi chí hướng chuyên nhất hoặc về già 
mới thành công (hình 271). 

Đường thành công lấy thẳng tắp làm may mắn, hướng xéo 
là nghị lực phấn đấu, nếu bị cong cho thấy sự nghiệp của 
người dó bỏ dở giữa chừng (hình 272). 



hình 271 hình 272 






hình 273 hình 274 


Trên đường thành công có đường chỉ ngang nhỏ (dường 
đối lập) ảnh hưởng phá hoại, cho thấy sự nghiệp của người dó 
bị tiểu nhân phá hoại, bị trâ ngại tạm thời, hiện tượng này 
giống với dường sự nghiệp (hình 273). 

Trên đưèmg thành còng xuất hiện đường chỉ chữ thập ảnh hưởng 
phá hoại cho thấy thanh danh và địa vị của người đó gặp khó khàn 
tạn thòi (hình 274). 

Trên dường thành công xuất hiện đường chỉ đảo ảnh hưởng 
phá hoại cho thấy người đó bị công kích và phá hoại về nhiều 
phương diện trong sự nghiệp (hình 275). 

Nếu đường thành công bị đứt quãng cho thấy người dó 
bị mắc bộnh, hoặc mất di vận may thành công, phần lớn 
cho thấy người đó suy giảm tinh thần và nghị lực phấn đấu 
(hình 276). 

Nếu đường thành còng từ cung Càn (gò thái âm) đi lên mà 
dừng ơ gò thủy tinh dưđi ngón út, cho thấy người dó dạt được 
thành công nhờ có đạo đức kinh doanh. Nếu dầu cuối phân 
thành đường chỉ nhỏ và hướng ra ngoài cho thấy thanh danh 
trong sự nghiệp của người dó bị phá hoại vì bị ảnh hưởng của 
cuộc sống gia đình (hình 277). 


242_;f^ 





hình 278 hình 279 


Giữa gò thái dương 
và gò thủy tinh có hai 
đường thành công song 
song cho thấy người đó 
thành cống muộn, phần 
lđn đạt dược thành 
công về sự nghiệp và 
của cải sau 40 tuổi 
(hình 278). 


Nếu đường thành công và dường hôn nhân ảnh hưởng phá 
hoại lẫn nhau cho thấy người đó vì sự nghiệp mà dẫn đến vợ 
chồng bất hòa (hình 279). 







Đồ giải đường thành công 


0ưởng chi thẩng tẩp 
tiutìng đến ngôn áp út, rõ 
ràng mạnh mẽ, không có 
duông lẫn tạp mới gọi là 
đưởng thành cổng dạt 
chuẩn. Muôn thành công 
thì chỉ có thể dựa vào sức 
mỉnh, khi dã thành công, 
danh vọng dã có, duong 
nhiên cũng sẽ cỏ cùa cải. 




Cuối dường thành 
công không hướng 
dến ngón áp út, mà 
di VỂ phía kẽ ngón 
tay, cho thấy: chi 
biết lợi ích trước 
mắt, cứ thấy có lợi 
lá cắm dẩu làm bất 
chấp dùng sai. 








Đường thành 
công vừa ngẩn 
vừa yếu tà người 
thiếu chí hướng, 



ỗ vuông chù VẾ cát 
cũng chủ vế hung, vi 
dưòng thành cổng 
dửt quãng, có đuờng 
ngang nối liên với nó, 
hún nữa phẩn duỗi 
thẳng mạnh mẽ, cho 
thấy: rút ra bài học 
sau khi thất bại, lấy 
lạl niểm tín, rỗi đưa 
sự nghiệp lẽn dinh 
cao. Hình này dễ 
nhầm với hình trẽn, 
nẽn cẩn quan sát 
thật kỹ. 


õ vuông do 
đuờng cản trở 
tạo thảnh là 
dấu hiệu rít 
hiếm thấy, 
cho thấy: mỏi 
khi sự nghiệp 
lên đỉnh cao 
mới, lại tự 
cảm thấy 
thiếu an toàn, 
sợ có thể mất 
di bất cứ lúc 
nào. 








Đường thành công yêu 
cẩu thẳng và sâu, ky 
cong. Hình này cho thấy 
người đó hơi có thành 
tích là thấy tự mãn. 


Vòng kim tinh khống 
chế sự phất triển của 
đường thành công có 
thể gọi là kiếp đào hoa, 
chù vé: nguỡi ổú hơi có 
thành tựu là thấy thỏa 
mãn, khó tự kiếm chế. 






Đưòng tình cảm 
chèn đường 
thành cõng, sau 
đó xưít hiện 
dường ngắn vụn, 
chũ VỂ: mỗi khi 
sự nghiệp cỏ dột 
phá mới hoặc 
biến dộng lớn sẽ 
nghĩ lại sự được 
mất cùa nguờĩ 
khảc, không 
nhẫn tâm dể họ 
bị hại, thậm chí 
hy sinh cà thành 
quà của mình cho 
nguỡi khác. 



,«9 






Đường thành 
công bắt đáu từ 
gò hỏa tinh thứ 
hai, chù vế: 
thành cõng 
nhưng không 
quên nỗi vất vả 
ngày xưa, sê 
đón nhận thừ 
thách mới bằng 
sự nhẫn nại và 
nghị lực lởn hơn. 



Dũ bắt đẩu từ chỗ 
nào, nếu hutìng 
vế gò thái dương 
duôi ngón áp út 
cũng đều !ằ 
dường thành 
công. Đường 
thành cõng bắt 
đáu từ đương 
sinh mệnh cho 
thấy sự thành 
công cùa người 
dó đạt duục là do 
nỗ lực không 
ngừng chứ không 
phải là may mẫn. 



25.2 â*. 



Đường thành công tõe 
ra đi lẽn thi khó được 
hưởng thành quả sau 
khi thầnh cõng. 


Đường thành cổng 
xuất hiện vân đảo thì 
nghiêm trọng hơn 
bất kỳ dấu hiệu phá 
hoại nào, chù vế: bị 
người khác cố ỷ phá 
hoại danh dự vả 
thành tựu, hơn nữa 
thuờng xảy ra khi sự 
nghiệp, thành công 
lẽn đến đỉnh cao. 




Đường thầnh công 
cong và di lèn gọt lả 
dường ngược hướng, 
dáu dường bắt dấu 
từ mẽp bản tay gọi 
là dường ngược 
hưđng chinh, cho 
thấy: 

1. Ngưòi dỏ chịu tầm. 
chịu suy nghĩ, có thể 
dộc lập tự chủ; 

2. Không phục vả 
luôn chống dốt cấp 
trên, cố thể giũ áo 
bỏ di. 



Đường hôn nhân (đường tình duyên) 


Đường hồn nhân, còn gọi là dường tinh duyên, dường kết 
hợp, xuất hiện ờ cung Khôn mép bàn tay trên đường tình 
cảm, phía dưới ngón út, là đường phụ trợ rất quan trọng của 
đường tình cảm, cũng là đường chì quan trọng dể doán biết 
hôn sự của một người. Độ dài ngắn và số lượng của đường 
hôn nhàn dều có ý nghĩa nhất định. Nó có mối quan hệ với 
tàm trạng của người mẹ khi người đó đang còn ở trong bụng 
mẹ, cho nên không chỉ suy đoán được hôn nhân, mà còn có 
thê suy đoán được quan hệ tình cảm giữa mẹ và con. 

Đường hôn nhân không thể quan sát riêng biệt, mà phải 
căn cứ vào sự tốt xấu của đường tình cảm và đường trí nào. 
Nốu quan sát riêng biệt thì mức độ chuẩn xác của các đậc 
điếm mâ dường hôn nhân thê hiện chỉ dạt một nửa. Bởi vì 
các dường chỉ tay nương tựa vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, 
thí dự đường trí não tốt thường có ngón cái hoặc ngón trỏ tốt, 
đường tình cảm tốt hoặc dường trí não dài mà cong xuống 
thường có ngón áp út dài hơn ngón trỏ. 

Rất nhiều người không chỉ có một đường hôn nhân, do đó 
nôn lấy đường hôn nhân dài nhất, rõ nhất để xem, nếu dường 
hôn nhân chỉ có ở mép bàn tay, không vượt ra phạnrvi mép 
bàn tay cho thấy người đó thuộc mẫu người chung tình, có thể 
kết hôn sớm. 

1. Đường hôn nhân tốt 

Đường hồn nhân tốt phải rõ và sầu, cho thấy người đó có 
hôn nhân mỹ mãn, gia dinh hạnh phúc. Theo quan niệm chỉ 
tay học, dường hôn nhân tốt không được quá dài, vượt qua bề 
ngang ngón út là tiêu chuẩn, hơn nữa không được quá nhiều, 
tốt nhất là đơn giản. 





Đường hốn nhàn chính ngắn thẳng và rõ, chiều dài chỉ 
khoảng Vỉ bề ngang ngón út, cho thấy có tinh yêu chứ chưa 
kết hôn. Khi kết hôn đưòng hôn nhân chính này sẽ kéo dài 
và hơi cong hướng về đưòng tình cảm. 


2. Suy đoán tuổi kết hôn 

Đôi khi việc suy đoán tuổi kết hôn dựa 
vào sự hội hợp của đường thế lợi và đường 
vận mệnh từ cung Càn xéo lên. Thông thương 
dựa vào khoảng cách giữa đường hôn nhàn 
và đường tình cảm, dường hôn nhân gần 
đường tình cảm thì kết hôn sớm. Đường hôn 
nhân phát sinh ỏ chỗ 1/3 từ đường tình cảm 
đến gốc ngón út cho thấy độ tuổi kết hôn 
hình 280 là 21 ~ 28 tuổi, nói cách khác, chia khoảng 
cách đó thành bốn phần bằng nhau, nếu gần 
Va đường tình cảm thì độ tuổi kết hôn là 18-21, trẽn bàn tay 
không xuất hiện đường hòn nhân cũng suy đoán tương tự. Nếu 
sinh ở giữa tức chỗ Vi thì kết hôn ở dộ tuổi 21 - 28. Nếu sính ở 
chỗ Va chỗ ngón út thì kết hôn ờ dộ tuổi 28 - 35 (hình 280). 







Sô lượng dường hôn nhân không cho thấy số lần hôn nhân, 
mà chỉ cho thấy khao khát đối với tình yèu và ý muốn kết 
hôn. Do đó nêu có nhiều dường hôn nhân mà khòng xác định 
được dường hôn nhân chính cho thấy người đó khòng coi trọng 
việc kết hôn và cuộc sống gía đình, không thích bị hôn ước 
trói buộc, đời sống tình cảm lãng mạn và phức tạp. 

Khởi đầu đường hỏn nhân phân nhánh, hoặc phân nhánh 
ở mép bàn tay cho thấy có rất nhiều chuyên xảy ra trước hôn 
nhân (hình 281). 

Khởi đầu đường hôn nhân có đường chi hình đảo cho thấy 
do có tám lý báo thù nên muốn kết hôn, phần lớn đồng sàng 
dị mộng, nên kết thúc bằng việc chia tay. Đường hốn nhân 
kết thúc ở kẽ giữa ngón áp út và ngón út là thích hợp, vượt 
quá giối hạn này cho thấy người dó dầy ảo tưởng về sự kết 
hợp hôn nhân này, do đó đoán định độ tuổi kết hôn nên kéo 
dài thêm 1-7 năm (hình 282, 283). 

Đường hôn nhân kết thúc ở phạm vi gò thái đương dưới 
ngón áp út cho thây người đó có cuộc hôn nhân mỹ mãn. Nếu 
hợp với đường thành công cùng đi lên thì cho thấy người đó 
kết hôn với người giàu có, nhờ hôn nhân mà thanh danh tăng 
lèn (hình 284, 285). 








hình 286 hình 287 hình 288 


Nếu đường hôn nhân cong xuống đường tình cảm hợp với 
đường thành công thi tài sản vốn có của người đó sau khi 
kết hôn chuyển sang cho bạn đời quản lý, hoậc bị tổn thất 
(hình 286). 

Đường hôn nhân quá dài lẫn với vòng kim tinh hoặc đường 
lý tài khống phân biệt được, cho thấy mong muốn kết hôn 
của người dó xung dột vói hoàn cảnh, tuy dầ kết hòn nhưng 
luôn có người thân, bạn bè phản đối, gây ảnh hưởng đến tâm 
lý và sự nghiệp (hình 287). 

Đường hòn nhân cong lên với dộ cong lớn hoặc chỉ có phần 
đuôi cong lên, cho thấy người đó có khuynh hướng tránh sự 
trói buộc của hôn nhân, tôn sùng chủ nghĩa độc thân, dù kết 
hôn cũng khó yên bề gia thết (hình 288). 

Đường hôn nhân cong xuống với độ cong lớn hoặc chỉ có 
phần đuôi cong xuống, độ cong đẹp và không tiếp xúc với 
đường tình cảm, cho thấy người đó có tinh cảm mạnh mẽ và 
khuynh hướng theo duổi tình cảm, phần lớn đời sống hôn nhân 
không mỹ mãn, luôn khao khát ngoại tình, nhưng vẫn tự kiềm 
chế được (hình 289). 

Đường hôn nhân cong xuống tiếp xúc với đường tình 
cảm, cho thấy có khả nàng vợ chồng tử biệt, nếu phần đuôi 


258 3 *. 



thành góc nhọn rủ xuông cho thấy bạn đời sẽ tử vong bất 
ngờ (hình 290). 

phần đuôi dường hôn nhân có phân nhánh, cho thấy tinh 
cảm vợ chồng bất hồa, cong lẻn thì vì cãi nhau mà bỏ di, cong 
xuống thì tình câm rạn nứt. Nếu lại xuyèn phá đường tình 
cảm có thể phán đoán là sẽ ly hôn (hình 291, 292, 293). 

Đường hôn nhân phẳng thắng mà phần đuôi phân nhánh 
cho thấy một trong hai vợ chồng vì sức khỏe mà ảnh hưởng 
đến tình cảm vợ chồng (hình 294). 







259 




hìrih 295 hình 296 hình 297 


Gián đoạn: cho thấy tình cảm vợ chồng có ngân cách, bất 
hòa thậm chí ly dị (hình 295). 

Đường hôn nhân xuất hiện đường chỉ hình đảo cho thấy 
cuộc sống vự chồng có trục trặc. Đường chỉ hình dảo xuất 
hiện ở đầu đường cho thấy trải qua gian n an mới kết hôn, 
nhưng sau hôn nhân sẽ hạnh phúc, ơ giữa dường hôn nhân có 
đường chỉ hình đảo cho thấy dời sống hòn nhân bị người thứ 
ba quấy nhiễu, dần đến ly thán hoặc ly hôn. Đường chỉ hình 
đảo xuất hiện ở phần đuôi cho thấy đời sống vật chất sau hôn 
nhân khó khăn, ảnh hưởng đến tình cảm mà ly thân hoặc ly 
hôn (hình 296). 

Đường chỉ chữ thập xuất hiện trèn đường hôn nhân cũng 
cho thấy trục trặc trong hôn nhân, nếu phát sinh ở phản đuôi 
cho thấy bạn đời đột ngột tử vong (hình 297). 

Đường chỉ hình chuỗi cho thấy hòn nhân có rất nhiều trở 
ngại, dù miễn cưỡng kết hôn cũng không cảm thấy hạnh phúc 
(hình 298). 

Phần đuôi đường hôn nhân có dạng tua cờ, cho thấy đời 
sống hôn nhân có vấn đề, phần lớn do bệnh tật ảnh hưởng 
đến đời sống hôn nhân, nếu chỉ là dưới đường hôn nhân xuất 
hiện đường chỉ nhỏ di xuống cho thấy sức khỏe bạn đời không 
tốt, người đó rất mệt mỏi (hình 299). 


260 



3. Đường hôn nhân kép 


Có hai hoặc ba đường hòn nhân áp sát nhau hoặc song 
song với nhau, cho thấy người đó không coi trọng việc kết 
hôn và cuộc sông gia dinh, hoặc người đó có môi tình thầm 
kín, thậm chí sẽ ly hôn hoặc kết hôn nhiều lần (hình 300). 



4. Ánh hưởng của các đường chỉ khác đối với đường 
hôn nhân 

Từ cung Cấn (gò kim tinh) xuất hiện một dường chỉ cắt 
ngang lòng bàn tay và tiếp xúc với đường hôn nhân, phản 
ánh hành vi phóng tung của người đó, ảnh hưởng đến lý trí, 
sự nghiệp và tình cảm, thường thấy nhất là người dó vì ngoại 
tình mà ành hưởng đến hòn nhân, thứ đến là dắm mê tửu 
sắc hoặc mề cờ bạc khiến bạn đời bất mãn (hình 301). 

Đường chi phá hoại cắt ngang lòng bàn tay xuất phát từ 
gố hỏa tinh thứ nhất phía dưới ngón trỏ cho thấy hành vi 
phóng túng của người dó khiến bạn dời hoặc người tình dùng 
vũ lực can thiệp. Nếu đưcmg hôn nhân có khuyết điểm như 
phân nhánh, đường chỉ hình đảo, kết cục sẽ là ly thân hoặc ly 
hôn (hình 302). 





5. Đường con cái 

Đường chỉ nhỏ thảng trên đường hôn nhân là manh mối để 
doán biết con cái. Trong tướng tay học có nhiều kiến giải khác 
nhau về đường con cái, người ta thường xem theo số đường chỉ 
dọc nhỏ trên dường hôn nhân, nếu đường đó hoàn chỉnh, dài 
thì có con trai; hoàn chinh mà ngắn thì có con gái (hình 303). 





Đường con cái ở móp bàn tay phải nữ giới cho thấy số con 
sinh được, dường con cái ở mép bàn tay trái cho thấy sô con 
nuôi được, trái nhiều phải ít cho thấy người đó có khả năng 
sinh dẻ tốt, phải nhiều trái ít thì khả năng sinh đẻ của người 
dó yếu hoặc cơ thể suy nhược. Xem nam giới thì phải trái 
phải cân bằng, tức đường con cái ở mép bàn tay nam giới phải 
nhiều trái ít cho thấy khả nãng sinh sản của người dó tốt, 
ham muốn tình dục mạnh mè, trái nhièu phải ít thì người đó 
có khả nầng sinh sản kém hoặc cơ thể suy nhược. 

Đường con cái bình thường được sinh ra từ đường hôn nhân, 
nhưng tốt nhất là khống xung phá đường hôn nhân, đường chỉ 
đi lên từ dường hôn nhân sâu rõ chủ về sinh con trai, dường 
chỉ di xuống nếu rõ và sâu thì chủ về sinh con gái. Nếu nông 
mà không rõ thì không thể bàn về đường con cái (hình 304). 


262 





Nếu nhiều đường con cái nhỏ cong là hiện tượng thể lực 
và tinh thần đều suy giảm, nếu có thai thì đứa con sinh ra sẽ 
yếu ớt nhiều bệnh, hơn nữa người mẹ cũng có nguy cơ khó 
sanh (hình 305). 

Phần đuôi đường con cái xuất hiện các đường chỉ dạng chữ X, 
Y, z cho thấy cha mẹ sẽ lây nhiễm bệnh sang con (hình 306). 

Phần đầu dường con cái có đường chỉ hình dảo là dấu hiệu 
không tốt, nếu đường con cái của người phụ nữ sắp làm bồn 
xuất hiện đường chỉ hình đảo hoặc màu sắc gò thủy tinh không 
tốt là dấu hiệu sanh khó (hình 307). 




hình 306 


hình 307 





Đồ giải đường hôn nhân 



Đường chỉ tay 
khống dược gây 
dứt (ngoại trừ số 
ít), trong hình này 
dường hôn nhân bị 
gãy dứt, cho thấy 
hổn nhân sẽ bị 
gãy đổ, không thể 
sống cùng nhau 
dến bách niên giai 
lão, ngày tháng có 
thể suy doốn dược 
theo lưu niên cùa 
duờng tinh cảm. 



Dường hôn nhân luôn có 
hai ba đường, đều cách 
nhau khá xa, trong hình 
này dường hổn nhân 
gần nhau, song song 
với nhau và sâu thì thuộc 
đường hỗn nhân kép, 
chủ vể; kết hôn xong 
không lâu sẽ gặp ngưbi 
khác giới mình yẽu hơn 
và thấu hiểu nhau. 







Đường hôn nhân 
rù xuống là hung, 
nếu đi xuống đến 
đường tình cảm 
thì chủ vể: có 
dấu hiệu bạn dời 
người dỏ từ vong, 
nguyên nhân là 
bệnh tật, tai nạn 
hoặc tự sát. 



Đường hôn nhân 
xéo lên tương dối 
ít thấy, dẩy lá 
khuynh hương chủ 
nghĩa dộc thân, 
bắt nguồn từ việc 
người đó có thiên 
kiến nào dó vế hôn 
nhân, nhu: trách 
nhiệm, mối quan 
hệ, áp lực gia dinh 
v.v..., khi đó phải 
kết hợp với đường 
tình cẩm để 
nghiên cứu, 


266 . 3 ^ 



Đường hởn nhân 
nhỏ yếu cho thấy 
cảnh ngộ thời thơ 
ấu: phần lớn cha 
mẹ ly dị hoặc gia 
dinh bất hòa. 


fL 



TP*-- 




ị V* . ị y 

'ĩ 1 1 ^ 




1 




Phẫn đuôi phân 
nhánh là điểm 
không tốt, phãn 
nhánh giống như 
hình này thì tính 
phá hoại không 
nhiều, chủ vế: có 
một thời gian ly 
thân với bạn dời, 
hoặc xa nhau vi 
vấn dế sức khỏe, 
nhung tình cảm 
khổng bị ảnh 



Đuờng hôn nhân 
phân nhảnh lớn, 
cho thấy hổn 
nhân đang trên 
bờ vực, khoảng 
cách giữa vợ 
chống 
càng lớn, tình 
cảm không thể 
hòa hợp, có thể 
dẫn đến ly hôn. 


Đưòng hôn nhân 
quá dầi cho 
thấy: khi không 
có vấn đề gì 
cũng gặp rất 
nhiều phiền não. 
Điểu này có thể 
suy đoán khi kết 
hợp với dường 
tình cảm. 



Vòng kim tinh 


Vòng kim tinh xuất hiện phía trên đường tình cảm, rất dễ 
nhầm là đường tình cảm phụ. về hình dạng, dài thì từ dưới 
ngón trỏ kéo dài đến dưới ngón út, hoặc chỉ kéo dài đến dưới 
ngón giữa hoặc ngón áp út. Nhiềư khi vòng kim tinh khống 
phải là một dường hoàn chỉnh mà là đứt nối, chỉ cần chúng đi 
ngang qua cung Ly và hình thành hình vòng cung thì có thể 
phán đoán là vòng kim tinh. 

Vòng kim tinh nếu khôi dầu từ dưới ngón trỏ và kết thúc 
ở dưới ngón út cho biết người đó có thiên tư nhanh nhạy, 
thông minh hơn người, nhưng tính tình quá khích, dễ nổi cáu 
(hình 308). 

Nếu vòng kim tinh khởi đầu từ phía dưới ngón giữa và kết 
thúc ở phía dưới ngón út cho thấy người đó có những tướng 
tượng kỳ quái, thậm chí là kẻ háo sắc và tình dục bệnh hoạn 
(hình 309)! 

Nếu vòng kim tinh phát sinh đứt nối hoặc đoạn nhỏ không 
hoàn chỉnh cho thấy người dó kích dộng thái quá, nhưng có ý 
chí cao và khả năng kiềm chế tốt, đáng tiếc có tật bướng bỉnh 
và thích “quậy”. 







Nếu vòng kim linh tương đối dài, kết thúc ở dưới ngón út 
và ảnh hưởng đến đường hôn nhân cho thấy người dó có tình 
cảm không ổn định, bỏ lờ nhiều cơ hội kết hôn, miễn cưỡng 
kết hôn, thậm chí có ngoại tình hoặc theo chủ nghĩa dộc thân. 

Vòng kim tinh không có gì đặc biệt, nhưng đường hôn nhân 
uốn lượn và vượt khỏi phạm vi ngón út tiếp xúc với vòng kim 
tinh, cho thấy người đó có nguy cơ phá hoại hôn nhân của 
người khác. 

Vòng kim tình có hình sóng cho thấy người đó có lình cảm 
phong phú, đồng bóng, yếu đuối và dễ kích động (hình 310). 

Vòng kim linh cỏ hiện tượng song trùng hoặc tam trùng 
cho thấy trí tưởng tượng tình dục của người đó rất phong phú, 
thậm chí hoang dâm, phóng đãng (hình 311). 

Vòng kim tinh kép, đồng thời bị dường chỉ hình hoa sao 
phá hoại, cho thấy người đó sắc dục quá độ. Nếu bị đường chỉ 
hình đảo phá hoại cho thấy người đó sẽ mắc bệnh hệ tuần 
hoàn khó chữa khỏi (hình 312). 



hình 310 hình 311 hình 312 








Vòng kim tinh rõ là 
tốt. cho thấy người 
đó tuy có ảo tuỡng 
tinh dục, nhưng 
biết tự kiếm chế. 



Vòng kim tinh 
trùng tặp cho thấy 
ảo tường tình dục 
tãng lén. Nồ'u 
đưởng trí não 
không tổ’t thì 
khuyết diểm trên 
sẽ càng rõ rệt 

2723 *^ 




Vòng kim tinh 
tương đổ'i hoàn 
chỉnh và có hình 
bán nguyệt là tốt, 
cho thấy vợ chổng 
hòa thuân, được 
bạn đời chăm sóc, 
kiểu bàn tay này 
khá hiếm thấy. 




Đường tình cảm 
và đường trí não 
nhập lầm một, 
vòng kim tinh 
quá dài trển 
đường này 
thuộc loại đường 
biến hình, cho 
thấy người dó 
thưởng rụt rè 
trước người 
mình yêu thích. 


-a*ỂL?73 




vòng kim tinh do 
nhiều dường chỉ 
ngần hợp thành, 
trong dó nhiểu 
đường trực xung 
đường tình cảm, 
cho thấy cứ quen 
một người khác 
giởi thường nghĩ 
dấn tình dục. 
Nguừi này không 
hẳn là dâm dục, 
nhưng cổ tư 
tưởng dung tục. 






1 . 

11 






Phần đuổi 
vòng kim tinh, 
đường trí não 
có đảo, cho 
thấy có ào 
tường tình dục 
kỳ lạ, nhìn 
thấy người 
khác giới là 
tưởng tượng 
dến thân thể 
người dó. 






r i 


a 




■ A 



Vòng kim tinh xuất 
hiện ờ tay phải cho 
thấy đường hôn 
nhân {dubng tình 
diyên) của ngưbỉ 
dó khóng tốt. 
Đuờng hôn nhân 
của hình này xuất 
hiện dạng đảo, 
cho thấy vợ 
chồng khó hòa 
thuận. 


Đường hôn nhân di 
vào trong vòng kim 
tinh, người đó có 
khuynh hướng tinh 
dục biến thái, phải 
dựa vào dụng cụ, 
thuốc hoặc tư thế 
không bình thường 
mới dạt đuợc khoái 
cảm. Đỗy lả dấu 
hiệu hiếm thấy. 



«asÊ175 




Đường sức khỏe 


Đường sức khỏe cũng xuất phát từ cung Khảm xéo lên cung 
Khôn như đường thành công, có điều thế đi của nó khác: đường 
thành công đi lên gò thái dương, còn dường sửc khỏe thì hướng 
đến gò thủy tinh dưới ngón út, nên còn gọi là dường thủy tinh. 

Đường sức khỏe có liên quan đến gan, bàn tay của người 
hoàn toàn khỏe mạnh không xuất hiện đường sức khỏe, nếu 
sinh hoạt ăn uống thất thường hoặc mắc bệnh gan hay dường 
ruột thì trên tay thường xuất hiện đường chi này. 

Nếu đường sức khỏe sâu rô không chỉ cho thấy người đó đã 
từng bị bệnh gan nặng, mà phần lớn còn cho thấy chế dộ ãn 
uống không bình thường hoặc dường ruột không tốt, không thích 
hợp với hoạt động thể lực nặng. Nếu không xuất hiện đường 
sức khỏe, lại có đường sinh mệnh tốt và vòng kìm tinh đầy đặn 
cho thấy thể chất của người đó khỏe mạnh, tinh thần kiện toàn. 

Nếu đường sức khỏe có đường chỉ hình 
đảo trong phạm vi cung Khảm thì người 
đó dễ mắc bệnh hệ bài tiết như thận hoặc 
bàng quang, nếu đường chỉ hình đảo xuất 
hiện ở vị trí giữa đường tình cảm và đường 
trí não cho thấy hệ tuần hoàn hoặc hệ thần 
kinh có bệnh (hình 313). Khi đó phối hợp 
quan sát móng tay có thể dự đoán được 
bệnh tật: 

1. Móng tay hơi dài và hơi tròn cho thấy 
mắc bệnh mũi họng, hệ hô hấp hoặc viêm phê quản. 

2. Móng tay hẹp dài cho thấy dễ mắc bệnh phổi, thiếu 
máu, bệnh cột sống. 

3. Móng tay ngán nhỏ, màu sắc tối cho thấy bị suy tim, 
tuần hoàn máu không tốt. 



2765 ^ 



4. Móng tay dẹt phẳng khòng lồi thậm 
chí lõm xuống cho thấy người đó bị suy nhược 
thần kinh hoặc suy tim. Nữ giới có hiện 
tượng này thì cho thấy cơ năng sinh dục có 
trục trặc, phần lớn có khả năng vô sinh, người 
đang mang thai nên đi khám sức khỏe để 
tránh bị sấy thai hoặc thai chết lưu. 

Nếu đường sức khỏe có dạng sóng cho 
thấy người đó dề mắc bệnh về mật, nếu 
đường chi đó có màu tối cho thấy bệnh đang xấu đi (hình 3 14). 

Đường sức khỏe có hiện tượng ngắt quãng cho thấy chế độ 
ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ, thường bị suy nhược thần 
kinh ở những mức độ khác nhau, kèm theo bệnh đường ruột 
(hình 315). 

Đưcmg sức khỏe rõ và sâu, dường sinh mệnh lại có dạng 
chuỗi, hoặc dạng lông, hoặc nòng mỏng lờ mờ, cho thây người 
dó thể nhược nhiều bệnh. Phần lớn mắc bệnh gan và bệnh 
bội nhiễm (hình 316). 



hình 314 


Đường sức khỏe rất sâu rõ và to, đưòng sinh mệnh rõ ràng 
và sâu, đường chỉ có màu đỏ tươi, cho thấy người đó bị suy 
nhược thần kinh, dễ bị bệnh phong hàn, hàn nhiệt, bình thường 
thể chất hư nhược, hay dánh trống ngực (hình 317). 



hình 315 hình 316 hình 317 


.^277 



Trên đường sức khỏe xuất hiện vết den hoặc nốt ruồi chô 
thấy người đó bị suy gan, dễ mệt mỏi, thậm chí bị tầm hư và 
hay ra mồ hôi trộm (hình 318). 

Đường sức khỏe có nhiều hình đảo, cho thấy người đó bị 
căng thẳng thần kinh, dễ mắc bệnh đường hô hấp (hình 319). 

Đường sức khỏe to ngắn cho thấy não bộ người đó bị tổn 
thương. Nếu phá hoại đường trí não thì người đó thiếu máu, 
dễ choáng đầu, hay bị đau đầu nặng (hình 320). 



hình 318 hình 319 hình 320 



hình 321 hình 322 


Đường sức khỏe từ 
đường trí não di lên nôi với 
đường tình cảm cho thấy 
người dó sẽ bị tổn thương 
não do sô't cao hoặc mắc 
bệnh bội nhiễm (hình 321). 

Đường sức khỏe từ 
trong dường sinh mệnh ở 
cung Cấn đi lên dâm ra cho 


thấy người đó có dấu hiệu bệnh gan cấp tính, hay mệt mỏi 


buồn nôn. Vì triệu chứng hay buồn nôn dễ dẫn đến chẩn đoán 


và diều trị sai gây nguy hiểm đến tính mệnh (hình 322). 





Đường dư lịch 

Cung Càn ở mé bàn tay xuất hiện đường chỉ nằm nganf' 
gọi là đường du lịch. 

Đường du lịch nông, nhỏ, yếu và không rõ: dù xuất hiện 
nhiều hay ít cũng cho thấy người đó thích yên tĩnh, không 
thích đi dây đó, có mong muốn đi du lịch cũng thường hủy bỏ 
vì những lý do khó hiểu, phạm vi giao du của người này cũng 
rất hẹp (hình 323). 

Nếu đường du lịch sâu rõ cho thấy người đó năng dộng, 
thích kết bạn đi du lịch, nhưng các chuyên du lịch thường lã 
ngắn ngày. Đường du lịch nhiều thì đi du lịch nhiều, dường du 
lịch ít thì số lần đi du lịch cũng ít (hình 324). 









Đồ giải đường du lịch 


280 . 3 *. 




Đường du lịch tuy sâu 
nhưng phần đuôi đi 
xuống, cho thấy dù có 
cơ hội di du ljch nhưng 
vẫn không muốn di. 




Đường chỉ này từ 
phán đáy trực xung 
đi lẽn, dường này 
cũng là dường du 
lịch, nhưng cho thấy 
du lịch bj động, 
khổng chủ đổng 
thực hiện. 


J*£«3 






Đubng chỉ hình đào 
cộng với đuờng tạp 
logn biến thành 
dạng hình cá chù về 
hung, cho thấy 
thích du lịch, nhiều 
lần gặp nguy hiểm 
đến tính mạng. 


Vòng cườm tay 

Vòng cườm tay (còn gọi là vòng cổ tay) cho thấy bệnh thái 
sinh lý của nội mạch dưới bụng, dù là nam hay nữ đểu liên 
quan bị bệnh sinh dục, bài tiết (hình 325), 

Đường thứ nhất của vòng cườm tay có dạng chuỗi: gia sản 
không có gì đáng giá, cả đời vất vả, việc gì cũng phải làm mới 
có được (hình 326). 

Đường thứ nhất của vòng cườm tay xuất hiện dường chỉ 
chữ thập, cho thấy người dó thời nhỏ vất vả, nhưng nhờ phấn 
đấu tiến thủ nên thành công lớn (hình 327). 

Cung Khảm nối vởi vòng cườm tay, nêu đường sinh mệnh 
phân nhánh hoặc có hình cá , hoặc từ hai đường khác kết thành 








hình tam giác cho thấy người đó thông minh, tài trí, luôn gặp 
vận may, có được nhiều của cải (hình 328). 

Vòng cườm tay tượng trưng cho sức khỏe, của cải và hạnh 
phúc, do đó ít nhất cũng phải thấy được một đường cườrn tay 
hoàn chỉnh vòng quanh cổ tay. Nếu vòng cườm tay ngắt quãng 
và không có một đường hoàn chỉnh phần lớn người đó ít được 
nhờ cậy người thân, cả đời vất vả, vồ già cô đơn (hình 329). 

Đường thứ nhất của vòng cườm tay có đường chỉ hình hoa 
sao cho thấy người đó có tài vận rất tốt, dù khó khăn cũng 
được viện trợ bất ngờ (hình 330). 



hình 328 





Vòng cườm tay chỉ có một hai dường chí 
phần lớn là dân làm thuê, bị người khác điều 
khiển. Nếu có ba dường chỉ trở lén thì học rộng 
hiếu nhiều, không giàu cũng sang (hình 331). 

Ba Dường quy ước 

Mỗi ngón tay có ba đốt (trừ ngón cái có hai 
đốt), giữa các đốt có một đường phân giới, tổng 
cộng có ba đường, được gọi là ba đường quy ước, từ những 
đường chỉ ngắn này có thể biết được họa phúc lành dữ của 
con người. 

Ngón cái: Ngón cái chỉ có hai đường phân giới, đường thứ 
nhất (thứ tự từ trên xuống dưới) rất quan trọng. Nếu chỗ này 
chỉ có một đường chỉ thì người đó vất vả; nếu tay thuộc kiểu 
bàn tay nguyên thủy thì dường trí não chắc chắn vừa ngắn vừa 
nông; nếu tay thô ráp cũng có tình trạng tương tự. Nếu hình 
bàn tay tốt, thêm đường thành công và đường sự nghiệp rõ 
ràng cho thấy người đó trọng thực tiễn và dạt dược thành công. 

Nếu chỉ có một đường chỉ và gãy đứt thì người đó tuổi thơ 
thế nhược nhiều bệnh. 

Nếu hai đường chỉ có hình bầu dục thì gọi là mắt phượng, 
còn gọi là tám Phật nhăn, hàm ý là “có duyên với Phật". Người 
dó kiến thức rộng, nhưng cả tin người khác nên dễ bị Lừa. 
Nếu dường chỉ không tạo thành hình mát mà khuyết hướng 
ra ngoài, thì trước tuổi trung niên khó có sự nghiệp hoặc gia 
dinh vững chắc, sau này sẽ dần khá lên. Nếu khuyết hướng 
vào trong (tức theo hưóng ngón tay) bước sang tuổi trung niên 
sẽ thất bại về sự nghiệp hoặc gia đình. 

Ngón trỏ: Đưcmg phân giới thứ nhất của ngón trỏ nếu có 
một đường chỉ đó là dấu hiệu trước khổ sau sướng, sự nghiệp 




phát triển từ không đến có, từ trung niên trở di sẽ phát dạt. 
Nếu dường này gảy đứt: người đó không có hy vọng thăng 
tiến, dù có chức vị cũng rất vất vả. 

Đường chỉ ngang và nhỏ, dù xuất hiện ở dường phân giới 
thứ nhất hay thứ hai đều cho thấy niềm tin và tài lãnh đạo 
người dó kém, dù có cơ hội thăng tiến người đó cũng từ chối 
vì thiếu tự tin. 

Hai dường phân giới đều hoàn chỉnh cho thấy người dó cả 
đời dư dả, nếu có ba đường phân giới hoàn chỉnh thì người đó 
lãnh dạo doanh nghiệp lớn hoặc làm quan to, cả đời hạnh phúc. 



Vụn nát: anh 
em bất hòa 


Hai dường hoàn 
chỉnh: theo duổi 
niềm vui cuộc sổng 


Hai dường hoàn chỉnh: 
tính cách hướng nội 


Mắt phượng 


(đư&ng Phật tâm) 


Hai dường đứt: 
làm việc vất vả 




Đường phân giới thứ hai ngón trỏ thường có hai đến ba đường 
chỉ. Nếu một dường thì tình thần tiến thủ, tham vọng lớn, cần 
xem thêm dường phân giới thứ ba (tức chỗ giao vởi bàn tay), 
nếu chỗ này chỉ có một đường chỉ thì người dó có chỉ số thông 
minh (IQ) rất cao, cỏ lý tưởng lớn, chác chắn thành công hơn 
người. Nếu đường phần giới thứ ba có hai đường chỉ trở lền thì 
chỉ sô thòng minh thấp. Trở lại với đương phân giới thứ hai, 
nếu có hơn ba dường chỉ thì hoậc anh em bất hòa hoặc phá tài. 

Đường chữ thập xuất hiện ở đốt thứ nhất ngón trỏ cho 
thấy người đó thích thể hiện mình. Đốt thứ hai có đường chỉ 
chữ thập cho thây ngươi dó a dua nịnh hót. Đốt thứ ba có 
đương chữ thập thì người đó sống an phận, không bon chen. 

Ngón giữa: Đường phân giới thứ nhất ngón giữa có một 
đường chỉ, cho thấy người đó thích thể hiện mình, mọi việc 
luôn coi mình là nhất, đòi khi dù có năng lực hay không việc 
gì cũng giành lấy để thể hiện mình, đặc biệt là khi đốt thứ 
nhất ngón giữa hơi ngắn. Nhưng nếu ngón giữa thẳng, đương 
trí não đẹp, thì sự nghiệp ắt thành công, dược cấp trên giúp 
đỡ. Nếu chỉ có một đương chỉ nhưng không hoàn chỉnh hoặc 
có quá nhiều đường tạp cho thấy đạo đức và tinh thần trách 
nhiệm ngươi đó kém. 

Đường phân giới thứ nhất của ngón giữa có hai ba đường 
chi’ và chỉ có một đường chỉ ngang thì ngược lại hoàn toàn, 
người đó không thích nổi bật, vì họ thương xuất thân trong 
gia đình quyền quý, không cẩn thể hiện tài năng cũng có cuộc 
sống an nhàn. Nhưng loại người này thiếu kinh nghiệm sống, 
có thói xấu là phê bình người khác bừa bãi. Nếu có đường chỉ 
này mà đốt thứ nhất ngón giữa ngắn, móng tay cũng ngắn, 
cho thấy người dó không phải con nhà quyền quý, hơn nữa 
tuổi thơ có chuyện bất hạnh, hoặc mồ côi cha mẹ, hoặc cha 
mẹ ly hôn hoặc cha phá tài dẫn đến chán dơi. 





Đường phân giới thứ hai ngón giữa có hai đường chi trơ 
lên, bất kể có hoàn chỉnh hay không cũng cho thấy người đó 
tương đối lý trí, có thể phân biệt hay dở, đúng sai. Nếu chỉ có 
một đường chì ngang mà ngón giừa thẳng và đẹp, các đường 
chỉ tay khác rõ ràng thì người đó biết lo xa, Nhưng nếu da thô 
ráp sẽ có ý nghĩa khác, giữa thông minh và ngu dần chỉ cách 
nhau gang tấc. 

Giữa đốt thứ ba ngón giữa có một đương chỉ ngang rõ rệt 
chủ về thiếu niên không tụ tài, vất vả bôn ba. Đường phân giới 
thứ ba ngón giữa chỉ có một dường chỉ cho thấy người dó có 



290 ^*, 


khả năng dối mặt với hiện thực. Nêu hai đường trái ngược nhau 
thì sẽ trốn tránh hiện thực, không dám đối mật với khó khàn. 

Đốt thứ nhất ngón giữa có đường chỉ chữ thập được gọi là 
đường cô độc, người dó có tư tưởng theo chủ nghĩa dộc thân 
mạnh mẽ, nếu là nam thì cả đời cò độc, nữ thì có khả năng vô 
sinh. Đốt thứ hai có một hai dường chỉ thẳng, trong đường chỉ 
có màu đỏ, người đó công chính thanh liêm, chí cồng võ tư, 
làm việc rất có trách nhiệm. 

Ngón áp út: Ba đường quy ước trên ngón áp út dều tán loạn 
cho thấy người đó kết hôn muộn và dễ bị người khác giới liên 
lụy. Đường phân giới thứ nhất ngón áp út là một đường chỉ hoàn 
chĩnh cho thấy người dó có tài nàng về nghệ thuật và luôn bằng 
lòng với những gì minh đạt được, biết tiếp thu phê bình và sửa 
đổi. Nếu chỗ này có hai đường chỉ ngang thì chủ về theo đuổi 
niềm vui cuộc sống, cũng theo đuổi nghệ thuật, nhưng chỉ là tiêu 
khiển giải trí, không để ý đến lời phê bình của người khác, xét ở 
một góc dộ khác, người đó thuộc loại thành còng muộn. 

Đường phân giới thứ hai ngón áp út có hai đường chỉ ngang, 
hoàn chỉnh, người này có trách nhiệm với gia đình, tôn trọng, 
quan tâm đến bạn đời. Nếu đường phân giới chỗ này chỉ có 
một đường chỉ cho thấy ham muốn tình dục cao, có thói trăng 
hoa, nghiện rượu. Nếu trong đốt thứ nhất có hai đường chỉ 
nhỏ song song thì gọi là đường bệnh ưđc, chủ về dễ bị bệnh 
suyễn hoặc mắc các bệnh khác, ảnh hưởng đến dcfi sống vợ 
chồng. Nếu không phải hai đường nhỏ mà chỉ có một đường 
chỉ cũng gọi là đường bệnh ước, chủ về dễ mắc bệnh lây qua 
đường tình dục hoặc suyễn. Nếu ở đốt thứ ba có đường chỉ dài 
và rộng cũng cho thấy dễ mắc bệnh lây qua đường tình dục, 
nên tránh quan hệ tình dục bừa bãi. 

Đốt thứ nhất ngón áp út có đường chỉ thẳng dọc gọi là 
đường cẩn thân, người này xử sự cẩn trọng, vì thê thành công 





hay không còn tùy thuộc vào cơ hội và may mắn. Đốt thứ ba 
có dường chỉ dạng lưới gọi là đường phiền não, cả đòi nhiều 
phiền não, khó tích lũy tài sản. 

Ngón út: Đường phân giới thứ nhất của ngón út là một 
đường chỉ hoàn chỉnh, chủ về có khả năng phán đoán tốt, 
biết phân biệt phải trái. Nêu có hai đường chỉ ham muốn 
thế hiện mình của người đó biểu hiện khác với năng lực 
thực tế, phải phối hợp với đốt ngón tay dể phán đoán: dốt 
thứ nhất dài mà đầy dận thì ham muốn thể hiện mình rất 
mạnh. Đốt thứ hai dài mà đầy đặn thì tình hình hoàn toàn 
trái ngược, người đó trầm tĩnh, chịu khó và ham học hỏi. 
Đốt thứ nhất ngón út có dường chỉ chữ thập hoậc hoa sao 
thì người dó tự làm theo ý mình, không thích hôn nhân ràng 
buộc, có khuynh hướng theo chủ nghĩa độc thân, khó tránh 
khỏi trở thành người cô độc. 

Đường phân giới thứ hai của ngón út là một dường chĩ 
hoàn chính, cho thấy người đó coi trọng thực tiễn và nghiên 
cứu, nếu lại thêm dốt thứ ba dầy đặn thì đặc tính đó càng rõ 
rệt. Trong đốt thứ hai ngón út có đường chỉ chữ thập hoặc 
hoa sao, còn gọi là đường cơ trí, nhưng phải lưu ý ngón giữa 
của người đó, nếu ngón giữa nghiêng lệch thì cơ trí đó thiên 
về “bàng môn tà dạo”, đường chỉ đó biến thành dường giảo 
hoạt, chủ về “giỏi mánh khoé”, không thể không dề phòng. 
Đốt thứ hai ngón út có nhiều đường chỉ ngang nhỏ hoặc đường 
tạp, gọi chung là đường hư giả, người đó lời nói không di đôi 
với việc làm, nên tránh xa. 

Đường phân giứi thứ ba ngón út là một dường chỉ hoàn 
chỉnh, cho thấy tình thần nghiên cứu của người dó rất chuyên 
tâm; nếu là đường chỉ không hoàn chỉnh thì người đó thiếu 
kiên nhẫn. Đường phân giới thứ ba là hai đường chỉ hoàn 
chỉnh chủ về tri thức phong phú, nhiều dam mê, nhưng không 


292 



phải ỉà nhản tài nghiên cứu học thuật. Phần đáy dốt thứ ba 
ngón út có đường chỉ chữ thập hoặc hoa sao gọi là đường tham 
dật, người đó thích an nhàn ghét lao dộng, chỉ mong “ngồi 
mát ăn bát vàng”. Nếu xuất hiện hai đường chỉ chữ thập hoặc 
hoa sao sẽ gặp họa sát thân vì hành vi không tất của mình, 
Nếu có hai đường chỉ thẳng rõ ràng gọi là đường vận ước thì 
vận tuổi già rất tốt, được phú quý lại tăng thọ. Nếu cỏ ba 
đường chỉ thẳng rõ ràng thì có thể hành nghề y và công thành 
danh toại, cũng thích hợp vởi công tác thú y. 

Hoàn chỉnh: có 
Hai dường nát trách nh jệ m vớ j 

vựn: khả năng gja rtnh 

thực tiễn kém I 






Các đường chí khác 


Đường sính mệnh, trí não, tình cảm, sự nghiệp, thành công, 
được gọi là năm đường chỉ chính trên bàn tay, vì những dường 
này chủ về phú quý, thọ yểu của con người. Các dường chỉ 
khác gọi là đường chỉ tạp, “tạp” ở đây nghĩa không phải là 
tạp loạn hay phức tạp, mà là đối lập với đường chỉ chính. 
Thòng thường, sự biến đổi của các đường chỉ tạp không phức 
tạp, ý nghĩa tương dối đơn giản, chỉ ảnh hưởng nhỏ đến vận 
sô của con người. Trong vô sô các đường chỉ tạp, dường hốn 
nhân, đường sức khỏe, vòng kim tinh và đường du lịch đã 
được trình bày ở trên, các đường chỉ còn lại hầu như có thể 
nhìn là biết được ngay ý nghĩa của nó, hơn nữa tỷ lệ xuất 
hiện của những đường chỉ này rất thấp, nên ở đầy khống trình 
bày chi tiết. 

Hình dưới đây chỉ ra 35 đường chỉ dể quý dộc giả tham 
khảo. 


Các đường chỉ quan trọng 


1. Vòng kim tinh; 

2. Đường lý tài; 

3. Vòng mộc tinh; 

4. Vòng thổ tinh 

5. Đường kinh doanh 

6. Dường hôn nhân (đường 
tình duyên) 

7. Đường con cái 

8. Đường tình cảm 

9. Đường hỏa tinh 


10. Đường trí tuệ 

11. Dường sinh mệnh (đường sinh đạo) 

12. Đuờng sinh mệnh trong 

13. Đưbng du lịch xa 

14. Đưdng âm kirih 

15. Đường vận mệnh 

16. Đường hoành tài 

17. Đường thành công 

18. Đường sức khỏe 

19. Đưdng trực giác 


2‘>4 





Phép tính lưu niên đường sinh mệnh 

1. Lấy trung điểm A của đường chỉ đốt thứ ba ở gốc ngón trỏ. 

2. Vẽ đường thẳng dọc qua A, trên đường thẳng đó từ điểm 
A lấy dộ dài ngón cái giao tại điểm B, điểm B chính là mốc 
để tính lưu niên đường sinh mệnh. Vẽ một đường thẳng ngang 
vuông góc vổi đường thẳng A, lây điểm B’ tại mép bàn tay 
phải dưới ngón út. 

3. Lấy trung điểm của gốc các ngón, điểm kẽ ngón, điểm 
mép bàn tay ở ngón trỏ và ngón út, tổng cộng 9 điểm, nối các 
điếm này với điểm mõc B, điểm giao giữa các đường thẳng 
này với đường sính mệnh, lần lượt là: 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 
20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi, 45 tuổi. 



4. Lấy trung điểm c giữa điểm mé bàn tay chỗ ngón út 45 
tuổi đến điểm B, đồng thời lấy điểm D ở cung Càn hai bèn 
vòng cườm tay, điểm E ở cung Cấn; lấy trung điểm F của 
dường từ D đến E, lấy trung điểm G ở mé bàn tay của đường 
từ B đến D, lây trung điểm H của đường từ D đến F, lấy 
trung điếm I của đưòng từ F đến E. Tám điểm CBGDHFIE 





lần lượt nối với điểm mốc B, điểm giao giữa các dường thảng 
này với đường sinh mệnh, lần lượt là: 52 tuổi, 59 tuổi, 66 tuổi, 
73 tuổi, 80 tuổi, 87 tuổi, 94 tuổi, 101 tuổi. 



Phép tính lưu niên đường trí não 

1. Vẽ đường dọc ngón giữa A-B, trên đường A-B lấy dộ dài 
ngón giữa A-C, điểm c là điểm mốc để tính lưư niên dường 
trí năo. 

2. Lấy trung điểm của gốc các ngón tay, điểm kẽ ngón, 
điểm mé bàn tay, tổng cộng 9 dìểm, phép tính cũng giống 
đường sinh mệnh, nối 9 điểm này với điểm c, diểm giao giữa 
các đường thảng với dường trí nào lần lượt là: 5 tuổi, 10 tuổi, 
15 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi, 45 tuổi. 




3. Lấy các điểm ở mé bàn tay dưới ngón út, phương pháp 
cũng như phép tính lưu niên đường sình mệnh, từ gốc ngón út 
đến vòng cườm tay chia thành bốn phần bằng nhau, lấy 4 
điểm, lần lượt là: 52 tuổi, 59 tuổi, 66 tuổi, 73 tuổi. 




Phép tính lưu niên đường tình cảm 

1 . Ngón áp út cho thấy tài năng về nghệ thuật, nên lấy dộ 
dàí ngón áp út làm tièu chuẩn để tính lưu niên dường tình 
cảm, đoạn A-B. 

2. Ngón út cho thấy hành vi và trinh dộ học vấn, còn cung 
Càn đại diện cho âm đức và quan hệ phụ mẫu, nên từ trên 
đường thẳng dọc của ngón út A-P lấy dộ dài bằng ngón út A- 
B giao tại điểm B, điểm B thích hợp ở cung Càn, nên cho 
thấy phẩm chất đạo đức và khí chất của một con người thừa 
hưởng do cha mẹ di truyền, làm điểm mốc để tính lưu niên 
đường tình cảm. 



3. Lây điểm mé 
bàn tay dưới ngón út, 
trung điểm, điểm kẽ 
ngón ... đến trung 
điểm gốc ngón trồ, 
điểm mé bàn tay, 
tổng cộng 9 điểm. 
Theo chiều ngược 
chiều kim đồng hồ, 
lần lượt nốí các diểm 
này với điểm B, điểm 
giao giữa các dường 
thẳng này với đường 
tình cảm lần lượt là 
5 tuổi, 10 tuổi, 15 
tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, 
30 tuổi, 35 tuổi, 40 
tuổi, 45 tuổi. 

Phép tính lưu niên đường sự NGHIỆP 

1. Ngón trỏ đại diện cho tinh thần. Nghị lực, vận sự nghiệp 
cùa một con người đại thể dựa vào sự phối hợp giữa tình thần 
nghị lực và sức sông, cho nên lấy dộ dài ngón trỏ làm độ dài 
tiêu chuẩn để tính luL niên đường sự nghiệp, đường A-B. 

2. Lấy độ dài ngón trỏ A-B, giao tại B’ trên đường thẳng 
dọc ngón trỏ, điểm B’ chính là điểm mốc để tính lưu niền 
đường sự nghiệp. 

3. Chia khoảng cách từ điểm s ở mé bàn tay dưới ngón út 
đến điểm ở cung Càn thành 4 phần bằng nhau, ký hiệu là 5 
điểm o, p, Q, R, s, nối các điểm này với điểm B, điểm giao 



^'290 



giữa các dường này vđi 
đường sự nghiệp chính là 
lưu niên của người dó, lần 
lượt là: B’-0: 7 tuổi; B’-P: 

14 tuổi; B’-Q: 21 tuổi; B’- 
R: 28 tuổi; B’-S: 35 tuổi. 

4. Chia các điểm gốc ngón tay, kẽ ngón tay giống như phép 
tính lưu niên đường tình cảm, các điểm lần lượt cộng 5 năm, 
bắt đầu từ điểm s là 35 tuổi, lần lượt sẽ là: 40 tuổi, 45 tuổi, 
50 tuổi, 55 tuổi, 60 tuổi, 65 tuổi... 


